Dương Trọng Tấn 


ĐỌC 
SÁCH 
THÔNG 
MINH 


Hướng dẫn bỏ túi cho người bận rộn ham học 


B@@KST@P 


@ facebook.com/worksharemeet/ 


@® bookstop.vn/ 


hilps.JBetlun hoglo org 


Sách được xuất bản trực tuyến với giấy phép mở 
CC BY-NC-SA 4.0 với sự hỗ trợ của Bookstop 


Tác giả: Dương Trọng Tấn 


Biên tập: Dương Thị Thu Hương 
Trình bày: Lê Hoàng Sơn. 


'Hlpe/fielun heploorg 


Mục lục 


Lời mở 
Đọc sách để làm gì? 
Tôi nên đọc sách gì? 
Có nhất thiết phải đọc sách 
phù hợp với trình độ và lứa tuổi? 
Về thể loại sách 
Đọc sách giấy hay sách điện tử tốt hơn? 
Thế nào là đọc xong một cuốn sách? 
Làm thế nào để 
tạo được thói quen đọc sách? 
Làm sao để đọc được nhiều hơn? 
Sách phải sẵn 
Đọc sách ở mọi nơi mọi lúc 
Luyện cách đọc nhanh hơn 
Đọc nhiều cuốn cùng một chủ đề 
Đọc có kế hoạch 
Đọc bao nhiêu thì đủ? 


Làm sao để đọc nhanh hơn? 


Làm sao để đọc sâu và hiểu kĩ cuốn sách? 


27 


Làm sao để không quên nội dung 
của sách? 

Ghi chú sử dụng Cornell note 

Ghi chú dùng mindmap 

Ghi chép bằng miếng giấy dán 

Ghi chú nhanh khi đọc sách điện tử 
Làm sao để việc đọc hữu ích hơn? 
Phần mở rộng của cuốn sách 


75 
76 
78 
8o 

Ø1 


86 
88 


Lời mở 


uốn sách bỏ túi này để dành cho những 

người khẳng định rằng mình “thích đọc 

sách, nhưng bận quá không xếp được 
thời gian đọc sách”, hoặc đã “cố thử duy trì đọc 
sách một thời gian nhưng đọc mãi không xong, 
lại chả nhớ được tí nào, nên cũng mất dân hứng 
thú” Nó cung cấp một hướng dẫn vắn tắt cho 
việc học hỏi thông qua đọc sách, nhất là cho 
người bận rộn. 

Nhiều người rất muốn đọc sách nhưng số 
người thực sự đọc sách lại rất ít, và khối lượng 
đọc sách của mỗi người lại rất nhỏ. Vấn đề đối 
với họ có lẽ không nằm ở động lực, không nằm 
ở việc bận rộn mà là bởi vì phần lớn không có 
được phương pháp và kĩ năng đọc sách phù hợp. 
Mọi người chưa có điều kiện để tìm hiểu một 
cách tiếp cận đúng đắn để đọc sách nhanh hơn, 
hoàn thành nhanh hơn một cuốn sách (không bị 
bỏ đở), đọc được nhiều hơn trong mỗi năm, lập 


Đọc sách thông minh 6 


được thói quen đọc sách hằng ngày, và thu được 
điều hữu ích từ sách vở. 

Có người trong chúng ta cứ tưởng học đọc từ 
Tiểu học là xong chứ, sao lại còn phải học đọc 
nữa? Nhưng hóa ra chúng ta vẫn phải tập đọc 
thêm, vẫn phải cải tiến thêm cách đọc của mình 
để phù hợp với bối cảnh mới của người đi làm 
bận rộn. Điều này hóa ra đã được nói đến từ 
lâu. Mortimer Adler, một nhà triết học và nhà 
giáo dục lớn của Mĩ đã nhận xét trong cuốn sách 
“How to read a book” (tiếng Việt: Phương pháp 
đọc sách hiệu quả - Tôi từng tự hỏi “Tại sao một 
nhà triết học hàng đầu lại đi viết sách hướng dẫn 
đọc sách?”) rằng nhiều người vẫn dừng ở cách 
đọc như một học sinh tốt nghiệp tiểu học: đọc 
từng từ, từng trang, lần lượt từ trang này đến 
trang khác cho tới khi hết cuốn sách. Cách đọc 
như vậy là chưa đủ tốt, cho nên cần phải học 
cách đọc ở trình độ cao gồm các cấp độ đọc khác 
nhau, với mong muốn bạn đọc “trở thành người 
đọc thông minh”. Bạn sẽ tìm thấy những hưỡng 
dẫn đó ở trong các phần sau của cuốn sách này. 


VÀ Đọc sách thông minh 


Bạn biết không, nhà sáng lập của Facebook, 
Mark Zuckerberg bận rộn là thế, mà có năm đọc 
mỗi tuần xong một cuốn. Người thường xuyên 
đứng đầu trong danh sách giàu nhất hành tinh, 
Bill Gates còn đọc nhiều hơn số đấy, đã thế còn 
chịu khó viết giới thiệu trên blog của mình. Tỉ 
phú Warren Buffett còn đọc nhiều hơn nữa, với 
số giờ bỏ ra cho việc đọc mỗi ngày có thể lên 
đến 5 giờ với hàng trăm trang sách báo. Họ là 
đại diện của những người đánh giá rất cao việc 
đọc sách, và coi việc đọc như là một thói quen 
nền tảng của việc phát triển bản thân, cũng là là 
“công việc” của một người lao động trí óc. 


Như tôi quan sát trên cộng đồng đọc sách 
Goodreads.com thì những người đọc nhiều 1 cuốn/1 
tuần như Bill Gates nhiều không đếm xuể. Việc đọc 
được nhiều sách, và học được được nhiều từ sách 
tuy không hiển nhiên, nhưng là thứ có thể luyện tập 
được. Cá nhân tôi cũng thấy rằng đầu tư học tập từ 
sách là loại đầu tư rẻ tiền, nhẹ nhàng và “có lãi” nhất. 
Do vậy việc luyện tập thêm về kĩ năng đọc sách có 
thể là một khoản đầu tư mang lại lợi ích lớn. 


Đọc sách thông minh 8 


Làm thế nào để đọc cho hiệu quả, đọc thế nào 
cho nhanh hơn, làm thế nào để đọc được năng 
suất hơn, đọc thế nào để việc đọc có ích hơn 
nữa? Cuốn sách này là một câu trả lời tôi dành 
tặng những bạn hữu yêu thích việc đọc sách. Tôi 
gói gọn trong một cái tên phương pháp “Đọc 
sách Thông minh” Cảm hứng và nội dung chủ 
đạo của phương pháp này chịu ảnh hưởng của 
Adler, nhưng cũng sẽ có một số cập nhật cho 
phù hợp với những hiểu biết mới về tâm lí học 
và việc học ở người lớn, cùng với xã hội hiện đại 
với sự kết nối, và các thiết bị công nghệ đang 
thâm nhập xâu vào thói quen tiếp cận thông tin 
của người đọc. 

Trong cuốn sách này, tôi sẽ tìm cách trả lời hơn 
chục câu hỏi cơ bản về đọc sách. Mỗi lần trả lời, 
tôi cố gắng tìm kiếm thông tin khoa học hoặc thực 
nghiệm, bên cạnh rút tỉa những lời khuyên của 
những người đi trước, kèm theo là các ý kiến cá 
nhân để cung cấp cho bạn đọc một số thông tin 
bên cạnh các hướng dẫn cụ thể. Bạn có thể nhảy 
cóc để đến với câu hỏi mà bạn quan tâm nhất. 


9 Đọc sách thông minh 


Tôi sẽ in đậm những phần quan trọng, bạn 
có thể coi như tóm tắt ở mỗi phần của cuốn 
sách. Nếu bạn muốn lướt qua và tóm lấy ý chính 
của cuốn sách, thì có thể nhìn qua những chỗ in 
đậm này. 


Đọc sách thông minh 10 


hilps.JBeulun hoglo org 


Đọc sách để làm gì? 


Một người đọc sách thông minh là người biết 
đọc sách có mục đích. Tùy từng lúc, từng mục 
đích mà ta sẽ thấy sách đóng nhiều vai trò khác 
nhau. Sách nhưng không chỉ là sách. 


Nhiều khi sách như là người thầy thầm lặng. 
Đọc sách để học, ta tiếp xúc với tư tưởng của 
một bậc thầy để tiếp thu tri thức mới, mở rộng 
đầu óc. 


Nhưng cũng có khi khi sách như là người bạn. 
Ta chọn cuốn sách để đồng hành lúc rảnh rỗi, 
hoặc người đầy tâm sự rối bời. Nhiều người 
“chơi với sách” và “chơi sách” chứ không thuần 
túy đọc sách. 


Có khi sách lại trở thành phương tiện kiếm 
tiền siêu hạng. Đọc được một bí kíp hay áp dụng 
cho công việc, bạn áp dụng và thúc đẩy hiệu suất 
công việc của bản thân, của nhóm, hoặc thậm 
chí của cả một công ty. 


TI Đọc sách thông minh 


Nhưng ngược lại, đôi khi bạn thấy sách có lúc 
đơn giản là một sản phẩm văn hóa có thể tiêu 
dùng được. Có người mua sách về trưng bày 
cho đẹp nhà (sách như vật trang trí). Có người 
mua sách để đi tặng (sách như một loại quà tặng 
sang trọng và ý nghĩa). Bạn đọc sách để giải trí, 
nó thành đồ giải trí như xem phim, nghe nhạc... 
Thậm chí bạn đọc để giết thì giờ vì không thích 
vào web đọc sốc sếch sến hoặc vào facebook 
xem thiên hạ cãi nhau toàn những chuyện chả 
phải của mình. 

Có người thì coi sách như là căn tính. Chả phải 
có người nói “hãy nói cho tôi biết anh đọc sách 
gì, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào” 
Nhận định này có phần cực đoan, nhưng cũng 
có vài phần sự thật. 


Tức là, tùy cách nhìn, tùy cách sử dụng, tùy 
cách chọn sách cho từng thời điểm mà bạn sẽ 
thấy công dụng khác biệt của sách chứ không 
nhất quyết phải thế này thế nọ. Không nhất 
thiết phải đọc sách dày mới là sành điệu, không 
nhất thiết phải hạ cấp truyện tranh như là “không 


Đọc sách thông minh 


phải sách? không nhất thiết lúc nào cũng rình 
đọc sách “thực dụng” 

Tôi cho rằng độc giả thông minh là người 
biết rõ mình đọc sách gì, để làm gì; Sử dụng 
phương pháp đọc phù hợp với thể loại sách và 
mục đích; Biết tổ chức nguồn sách để đọc cho 
hiệu quả; Biết khai thác giá trị của sách để cuộc 
sống của mình tốt đẹp hơn; Có thói quen đọc 
sách đều đặn; Đọc sách năng suất cao; Trân 
trọng sách, nhưng cũng không thần thánh hoá 
sách vở. 


Có người đọc sách chủ yếu để cho vui, có người 
đọc sách chỉ vì là một thói quen, có người đọc 
sách vì “trong bụng thích đọc sách, thế thôi”? có 
người đọc sách như là kênh học hỏi chính yếu rẻ 
tiền và đỡ tốn thì giờ. Ai cần gì ở sách thì sẽ có 
kiểu đọc phù hợp tương ứng. Đọc chơi hoặc đọc 
cho vui thì không cần ham số lượng. Bạn muốn 
hiểu biết thật rộng thì lại cần đọc năng suất. Bạn 
cần sâu sắc thì đọc xong phải nghĩ, phải liên kết, 
phải phản biện và làm đủ thứ khác chứ không 
chỉ lướt thôi mà đủ. Đọc để “kiếm cơm” thì có 


T5 Đọc sách thông minh 


khi phải vừa thật rộng và cũng có chỗ phải thật 
sâu và phải tìm chỗ áp dụng được vào thực tiễn. 
Bạn có thể chọn cho mình một cách tiếp cận 
đọc sách cho phù hợp. Tôi thì thích cách đọc sách 
một cách có chủ đích, có thói quen, có kế hoạch, 
có thu hoạch, và có thiên hướng mở mang ra 
những chỗ không quen thuộc. Giống như tập 
thể dục hằng ngày cho não bộ vậy. Tôi đọc với 
hai mục tiêu tương đối thực dụng: một là mở 
mang kiến thức nuôi dưỡng tâm hồn, hai là để 
vận dụng vào thực tiễn. Trong số các miếng võ 
để biến khẩu hiệu “học tập suốt đời” thành hiện 
thực thì lập thói quen đọc sách có lẽ là dễ nhất. 


Ở chương sau chúng ta sẽ trả lời câu hỏi “Tôi 
nên đọc sách gì?” Có thể coi đó như là câu hỏi 
kế tiếp “Đọc sách để làm gì?”. 


Đọc sách thông minh 14 


Tôi nên đọc sách gì? 


Có một số người cho rằng đọc nhiều không 
quan trọng lắm, cái đáng quan tâm hơn cả là đọc 
cái gì. Tôi đồng ý một nửa với ý kiến này. 

Nếu ta biết được cần phải đọc sách này sách 
nọ, lại đúng là sách hay, thì tốt quá. Như thế tiết 
kiệm được bao nhiêu thời gian. Đó là lí do các 
tờ báo lớn phương Tây hoặc những nhà sách có 
tiếng vẫn thường duy trì danh mục “những sách 
bán chạy nhất, hoặc “top 10 cuốn sách hay nhất 
trong... để hướng dẫn sự đọc của thiên hạ. 


Nhưng cũng có lúc tôi lại nghĩ hơi khác, đọc cái 
gì cũng không phải lúc nào cũng là quan trọng 
nhất. Vì đôi khi ta không thể biết mình nên đọc 
cái gì. Việc đọc một cuốn tiểu thuyết nghe có vẻ 
là rất mang tính giải trí, nhưng có khi lại lóe lên 
một ý tưởng kinh doanh táo bạo. Đọc một cuốn 
sách về tâm lí học đạo đức của Jonathan Haidt 
đậm chất triết học có khi lại mang đến nhiều gợi 
ý tốt cho việc động viên nhóm và quản trị công 


15 Đọc sách thông minh 


ty. Khi đọc nó rồi, ta mới biết là mình cần đọc 
thêm về nội dung đó, và thêm nữa. Do đó, “nên 
đọc sách gì” là một câu hỏi quan trọng, nhưng 
không đơn giản. Nó không có nghĩa là bạn tự 
giới hạn mình trong một danh mục đọc mà 
bạn biết chắc là nó mang lại điều gì đó cụ thể. 


Có một dạo tôi rất thích cuốn “Khuyến học” 
của Fukuzawa Yukichi, bèn mua hai tá, rồi đem 
tặng những người có dấu hiệu “mến sách”, và 
cả những bạn thân nữa. Phần không nhỏ trong 
số họ tiếp nhận trong sự dửng dưng. Hầu hết 
chẳng thèm bày tỏ điều gì. Có người còn chẳng 
thèm đọc. Sau này có ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 
chủ tịch cà phê Trung Nguyên cũng tặng sách 
này cho thanh niên (tất nhiên tỉ phú thì phải 
tặng cả tấn sách chứ không phải là một tá sách), 
nhưng như quan sát sơ bộ của tôi thì cũng rất 
nhiều người không hứng thú gì với cuốn sách 
rất hay này. Một kinh điển mà lại bị đối xử thờ ơ 
như vậy, thế thì phải chăng cứ cố chọn toàn sách 
hay để đọc có phải điều hệ trọng duy nhất trong 
việc đọc sách? 


Đọc sách thông minh 16 


Đành rằng, sách hay thì là rất quan trọng, nhưng 
tôi nghĩ “thái độ” đối cuốn sách hay, và “cách đọc” 
một cuốn sách hay còn quan trọng hơn. 


Sách sẽ chết, dù hay đến mấy, nếu không được 
tương tác với người đọc. Nếu người đọc không 
chiều chuộng, nâng niu sách, hay chí ít là “làm 
bạn” bình thường với sách, thì sách không thể 
sống được. 


Một số người chê thể loại self-help (sách tự lực) 
quá. Người ta sợ bạn đọc lầm đường lạc lối vì 
mấy thứ an thần khiến đầu óc mụ mị, dẫn người 
ta vào lối suy nghĩ thiếu thực tế. Đó là một thái 
độ đề phòng hơi cực đoan, và đánh giá hơi thấp 
người đọc. 


Một người đọc có thể mang trong mình những 
lớp phù sa trải nghiệm được bồi đắp qua hàng 
thập kỉ, cũng có người thì rất “trong suốt” khi 
đến với sách. Họ sẽ tiếp cận sách theo những 
lớp nghĩa khác nhau. Thế nên người ta vẫn sẽ cứ 
tìm đọc Khổng Tử hay Thích Nhất Hạnh thâm 
sâu dung dị cũng như sẽ vẫn tìm Dale Carnegie 


T7 Đọc sách thông minh 


hay Richard Branson đầy cảm hứng để đọc và 
tìm thấy ý nghĩa từ câu chữ theo cách riêng. 
Hôm nay ta đọc, mai mang ra đọc lại cũng đã 
thấy ý nghĩa khác. 


Vậy há cứ phải tìm chỉ rặt những sách nằm 
trong danh sách này danh sách nọ, được giải 
thưởng này giải thưởng nọ. Tôi có một định 
nghĩa rất đơn giản về sách hay: Sách hay là sách 
mang lại ý nghĩa cho người đọc. Tôi cũng có 
một tiên đề cho việc đọc: Không có sách không 
hay, chỉ có người đọc không biết tìm ra ý nghĩa 
ở trong đó. 

Có một câu hỏi cũng đáng được đặt ra và suy nghĩ: 
Có nhất thiết phải đọc sách phù hợp 
với trình độ và lứa tuổi? 

Có và không. 

“Có” khi bạn muốn đọc cho nhanh lên. Nếu 
bạn có một lượng từ vừng và hiểu biết phù hợp 
với cuốn sách, thì việc tiếp thu thông tin từ cuốn 
sách sẽ nhanh chóng hơn. Về logic, học sinh cấp 


Đọc sách thông minh 18 


3 sẽ khó lòng đọc hiểu nhanh một tiểu luận triết 
học được viết ra để trao đổi với những giáo sư 
trong lĩnh vực triết học. 


“Không” trong một số tình huống khác. 


Hồi con gái tôi học lớp Hai, cô nàng đã bắt đầu 
đọc “Đất rừng phương Nam rất thoải mái, trong 
khi bố nó ngày xưa đến cấp 3 đọc không hết thì 
bỏ đở. Đối với tôi ngày xưa, nó hơi nặng, không 
thú vị. Trong một buổi workshop hướng dẫn đọc 
sách cho người lớn, vô tình có một bạn trẻ học 
lớp 9 cầm “Phải trái đúng sai” của giáo sư triết 
học Micheal Sandel đọc một cách tự nhiên, và 
cũng nói ra được mấy ý chính trong cuốn sách. 


Một đứa trẻ ở bậc tiểu học có thể vừa say đọc 
những sách dày chi chít chữ của Đoàn Giỏi, 
Phạm Hổ hay Vũ Tú Nam ngang như say mê 
Doreamon như nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác. 
Ở trình độ nào thì tiếp xúc với sách theo trải 
nghiệm của trình độ đó. Thế thì, nếu họ tiếp xúc 
được và nhận được giá trị gì đó, thì hẳn là sách 
đó dành cho họ rồi. Việc phân loại cứng nhắc 


19 Đọc sách thông minh 


sách này dành cho ai, cũng không hẳn là hoàn 
toàn đúng. 


Tôi nhận ra rằng bây giờ mình đọc lại “Khởi 
thuật” của Guy Kawasaki đã khác lần đọc 
cách đây chục năm nhiều lắm. Sau khi đã đọc 
thêm những cuốn “Lean Startup,; “Founders 
Dilemma” “Business Model Generation” và trải 
nghiệm khởi nghiệp trong thực tế. Tôi vẫn cứ 
thỉnh thoảng đọc lại và thấy được nhiều ý tứ mới 
từ những sách cũ đã từng đọc nhiều lần. 


Trải nghiệm thế nào thì tiếp thu sách thế ấy, 
cho nên chẳng thể nói sách này chỉ dành cho 
kiểu người này còn sách kia thì chỉ dành cho 
kiểu người khác. 

Nếu bạn chưa học triết học bao giờ, liệu có nên 
từ chối ngay khi nhìn thấy “Sự an ủi của triết học” 
- một cuốn rất hay của Alain de Botton vì sợ triết 
không? Nhìn thấy một cuốn sách kinh doanh 
được khen là “tuyệt đỉnh” (“Từ tốt đến vĩ đại” của 
J]im Collins chả hạn) bạn có ngại đến mức không 
đám đọc vì trông quá dày, sợ không có thời gian? 


Đọc sách thông minh 20 


Bạn không cần thiết phải sợ nhiều thứ như vậy. 
Nếu đã có chút ý định, thì cứ đọc thử xem. Còn 
hiểu được đến đâu, còn tuỳ căn cơ của mình thế 
nào. Ít nhất, khi biết cách đọc, bạn có thể biết 
được cuốn đó nói về cái gì, để sau này cần đào 
sâu thêm thì sẽ lôi ra xử lí kĩ hơn. 

Tôi thường có thói quen mua nhiều sách quan 
trọng, xong đọc lướt qua rồi cất đi. Kể cả khi sách 
đó mình chưa dùng ngay vào việc gì thì cũng nên 
biết. Đó là sách quan trọng trong ngành, hoặc là 
sách mới của một tác giả ưa thích, hoặc là sách 
đang được đánh giá rất cao. Khi đó thao tác đọc 
sách đơn giản là để cập nhật thông tin trước. Rồi 
sau này nó sẽ trở nên hữu dụng hơn ở lần đọc 
thứ hai thứ ba. Nhiều sách tôi cũng không thật 
hiểu trong lần đọc đầu tiên. Nhưng từ lâu tôi đã 
quen với việc đọc xong một cuốn khó mà không 
hiểu gì cả sau khi gấp sách lại. 

Tôi luôn đánh giá cao những cuốn sách mình 
chưa hiểu, thậm chí đánh giá cao những cuốn 
sách chưa đọc trên giá sách nhà mình. Bởi nó 
cũng là một dấu hiệu hiển hiện cho sự thật là 


21 Đọc sách thông minh 


mình hiểu biết còn hạn chế. Và chính điều đó 
thúc đẩy sự tò mò liên tục, như một lời nhắc nhở 
phải học hỏi thêm để mở mang kiến thức không 
ngừng, nuôi dưỡng động lực tìm tòi thêm. Tôi 
nghĩ rằng, trong rất nhiều mục tiêu của đọc 
sách, thì mục tiêu mở mang hiểu biết, nuôi 
dưỡng tâm hồn có lẽ là mục tiêu thuần khiết và 
bền vững nhất giúp ta duy trì được thói quen 
đọc sách hết năm này qua tháng khác. Đọc sách 
để mong chờ tăng hiệu quả làm việc cũng là một 
cách tiếp cận tốt, nhưng còn tốt hơn nếu ta còn 
có thời gian đọc những thứ mà ta không mong 
chờ điều gì ngoài thỏa mãn trí tò mò. 
Về thể loại sách 

Để lựa chọn và tổ chức tủ sách, có lẽ bạn cũng 
nên tìm hiểu về cách phân loại thể loại sách và 
nhận diện sách khi đi mua ngoài hiệu sách hoặc 
trên các kênh thương mại điện tử. 

Sách hư cấu (fiction) là những sách có nội dung 
được tác giả “bịa” ra một cách có ý đồ. Thường là 
sách văn học, nhưng cũng không nhất thiết. Đọc 


Đọc sách thông minh 22 


sách hư cấu thì chúng ta không nên trông chờ 
vào thông tin khoa học, sự thật mà nó thường 
mang lại cảm xúc, ấn tượng, những ý nghĩa sâu 
xa bên dưới các ẩn dụ, bên trong các câu chuyện. 
Nhưng cũng có những cuốn sách hư cấu lại hàm 
chứa thông tin khoa học. Ví như cuốn tiểu thuyết 
kinh doanh “Mục tiêu” của Eliyahu Goldratt lại 
có thể trở thành một kinh điển về lí thuyết các 
điểm hạn chế (Theory of Constraints), trở thành 
tài liệu giảng dạy của nhiều khóa học về quản trị. 
Hư cấu, trong trường hợp này chỉ là một sự lựa 
chọn về phong cách để chuyển tải những thông 
tin học thuật quan trọng của tác giả. Chính sự tự 
đo sáng tác khiến cho nhiều tác phẩm hư cấu rất 
hấp dẫn và mang lại nhiều ý tứ hay ho. 


Sách phi hư cấu (non-fiction) thường chứa 
thông tin hữu ích trong một loại lĩnh vực nào 
đó, từ văn học, triết học, lịch sử, khoa học cho 
đến kinh tế. Nó bao gồm tiểu luận, sách hướng 
dẫn, cẩm nang, sách chuyên khảo, tạp chí, blog. 
Cũng có những cuốn sách phi hư cấu rất hay kể 
về những câu chuyện có thật, hoặc những nhân 


25 Đọc sách thông minh 


vật có thật. Trong đó thường chứa nhiều thông 
tin thực tế, thường rất hữu ích trong nghiên cứu 
và học hỏi từ trải nghiệm thực của người khác. 
Tôi từng rất thích thú khi đọc tự truyện “Phúc 
Ông tự truyện” của Eukuzawa Yukichi bên cạnh 
cách cuốn sách khảo cứu khi tìm hiểu về những 
cải cách thời Minh Trị ở Nhật Bản. Nhưng có 
những loại sách tiểu sử nhân vật có thể khiến 
bạn đọc tranh cãi, không rõ nó là hư cấu hay 
phi hư cấu. Bao nhiêu phần trăm sự thật, và bao 


A2 


nhiêu nội dung là do tác giả “chế” ra. 


Hiện nay bên cạnh sách văn học, đông đảo bạn 
đọc tìm tới dòng sách tự lực (self-help) để tự nuôi 
dưỡng động lực, học cách rèn luyện bản thân. 
Những cuốn rất nối tiếng thuộc thể loại này như 
“Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie, “Luật hấp 
dẫn” của Micheal J Losier, “Đánh thức con người 
phi thường trong bạn” của Anthony Robbins... 
Nhưng bên cạnh những người khen ngợi dòng 
sách này, nhiều người có cái nhìn rất khắt khe 
khi cho rằng các loại sách này làm cho bạn đọc, 
nhất là các bạn đọc trẻ ít trải nghiệm, trở nên ảo 


Đọc sách thông minh 


tưởng hơn. Quan sát của tôi thì thấy là nhận xét 
này có phần hơi cực đoan. Như tôi nói bên trên, 
đọc sách mà hiểu sai sách để dẫn đến ảo tưởng 
quá đáng, hoặc vận dụng sai, đó là do cách đọc 
còn chưa tốt. Trong các phần sau, chúng ta sẽ 
tìm hiểu kĩ cách đọc sách thông minh để khi 
chọn sách, đọc sách, suy nghĩ về sách, và đem 
sách ra vận dụng sao cho thật tốt. Với những 
tác giả nghiêm túc, các cuốn sách self-help luôn 
gói ghém trong mình một mong ước giúp cho 
bạn đọc cải thiện trí tuệ, nhìn nhận cuộc sống 
tươi sáng hơn, làm việc tốt hơn, sống đẹp hơn. 
Các tác giả của Việt Nam từ trước cũng đã từng 
viết những cuốn rất hay mà ngày nay chúng ta 
sẽ gọi là sách tự lực, như cuốn “Trai nước Nam 
làm gì” của Hoàng Đạo Thúy, những cuốn sách 
rất hữu ích của Nguyễn Duy Cần như “Ốc sáng 
suốt”? “Tôi tự học” “Thuật xử thế của người xưa” 
.. Khi đọc sách với chủ đích rõ ràng, cởi mở 
trong tiếp thu và có tư duy phê phán độc lập, 
ta sẽ học hỏi được nhiều hơn. 


25 Đọc sách thông minh 


Ảnh: Một số thể loại được bán ở hiệu sách Bookstop 


Đọc sách thông minh 26 


hilps./Beulun hoglo org 


Đọc sách giấy hay 
sách điện tử tốt hơn? 


Đã từ lâu có nhiều người phỏng đoán sách giấy 
sẽ đến hồi cáo chung vì sách điện tử ra đời có quá 
nhiều ưu việt: Vừa rẻ, vừa tiết kiệm giấy, dễ mua 
bán, dễ chuyển giao. Nhưng kể cả ở phương Tây 
thì điều này vẫn chưa thành hiện thực sau gần 
hai thập kỉ đánh dấu sự xuất hiện của máy đọc 
sách Kindle (Amazon). 

Tôi có cảm giác là phần lớn người đọc ở Việt Nam 
sẽ vẫn chọn sách giấy để đọc thay vì sách điện tử. 
Lí do là đọc giấy mang lại “trải nghiệm” tốt, đỡ mỏi 
mắt và đọc nhanh hơn. Tôi thì nghĩ có lẽ chủ yếu là 
do thói quen; mà thói quen thì khó bỏ. 


Sách điện tử Kindle của Amazon đọc rất thuận 
mắt (đáng tiếc là không có màu nếu đọc trên các 
máy đọc ebook), không mỏi. Mua sách mới cũng 
đễ dàng hơn, chỉ cần một cái click chuột là sách 
về đến nơi. Chưa kể, gần như sách gì cũng có. 


27 Đọc sách thông minh 


Máy đọc sách lại có các công cụ tìm kiếm thật 
nhanh, có công cụ đánh dấu trang và ghi chú 
cho các nội dung quan trọng. Về sự thuận tiện 
thì nhất. Ngoài nền tảng Kindle, cũng có nhiều 
hãng làm thiết bị đọc sách ra đời để đáp ứng nhu 
cầu của bạn đọc như Bibox, Kobo... Chúng đều 
có thể mang đến trải nghiệm gần như sách giấy. 


_=_ Na = 


Ảnh: Máy đọc sách Kindle - Thư viện trong lòng bàn tay 

Nếu bạn sử dụng iPad hoặc một máy tính bảng 
khác và cài đặt app đọc sách hoặc tạp chí sẽ đẹp 
hơn, nhưng do màn hình không có công nghệ mực 
điện tử nên đọc sẽ mau mỏi mắt hơn. Cũng do 
các thiết bị này được thiết kế không chuyên cho 
đọc sách, và lại dùng đa mục đích, nên cũng tiềm 
ẩn nguy cơ mất tập trung. Có thể đang đọc sách, 


Đọc sách thông minh 28 


bạn thấy nội dung sách liên kết đến một video trên 
YouTube, nhấn vào và ... mất luôn mạch đọc sách. 


Các trang bán sách nước ngoài tuy rất tiện nhưng 
lại rất ít sách tiếng Việt. Bạn sẽ phải lựa chọn một 
kho ebook tiếng Việt để đọc. Nền tảng Waka đang 
phát triển mạnh mẽ, cho phép bạn đọc theo lối đăng 
kí vài chục nghìn mỗi tháng. Các nhà sách cũng có 
kênh phân phối riêng như iPub của AlphaBooks 
hay Ybook của nhà xuất bản Trẻ. 


LÌ 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VÀ CHƯA BIẾT 
ve Coronavirus! 
¬ 


"Cuốn sách có lượt đọc 
nhiều nhất hiện nay" 


DANH MỤC = Sách dành cho bạn 


Sách nói 


Kinh doanh 
Ngôn tỉnh Marketing trong 
Kỹ năng Kole 
Tác phẩm lên vV.vvvẲ 


_ 
Chăm sóc gia đình 


Văn học 


Nhân vật - Sự kiện 


Ảnh: Trang Waka.vn cung cấp hàng nghìn cuốn sách điện tử, tóm tắt 
và cả sách nói để bạn nghe trên đường thay vì phải đọc. 


29 Đọc sách thông minh 


'lps:/elun heploorg 


Sách ebook có ưu điểm là tiện lợi hơn, rẻ hơn, 
và nhanh hơn. Nó cũng phù hợp với xu thế mới về 
chuyển đổi số trong thế giới hiện đại. Nhưng sách 
giấy sẽ vẫn mang lại cho một lực lượng bạn đọc 
không nhỏ vốn đề cao yếu tố trải nghiệm, cảm xúc 
hít hà mùi ngai ngái của cuốn sách mới ra lò, hay 
mân mê trên những trang sách ố vàng đây kỉ niệm. 


Đọc sách thông minh ko 


Thế nào là đọc xong 
một cuốn sách? 


Việc nói “đọc xong một cuốn sách” có thể mang 
nhiều hàm nghĩa khác nhau. Có thể là “Tôi vừa 
lướt qua cái mục lục chỉ tiết của cuốn sách”, hoặc 
“lôi vừa đọc từ đầu đến cuối cuốn sách” hoặc 
“Tôi vừa đọc lần thứ 10 cuốn sách này” Tất cả 
đều là “đọc xong một cuốn sách” 


Như vậy là có nhiều mức độ đọc sách khác 
nhau. Với mỗi cuốn sách, bạn định đọc nó ở 
mức độ nào? Bạn toàn quyền với một cái “định 
nghĩa hoàn thành” đối việc đọc một cuốn sách. 


Khoảng hơn chục năm trước tôi đọc “Khởi 
thuật” của Guy Kawasaki, thấy sách viết hay và 
viết khéo nên làm một lèo chừng hơn hai tiếng 
là xong hết, không bỏ chữ nào. Chín năm trước 
tôi đọc lại khi cùng anh em thành lập một tổ 
chức phi lợi nhuận, vẫn thấy mới quá. Năm năm 
trước, khi một dự án thất bại, tôi lại mang sách 


31 Đọc sách thông minh 


ra đọc, vẫn thấy nhiều thứ lúc bấy giờ mới vỡ 
ra được. Lần đọc tiếp theo, tôi mang ra đọc lại 
và phải thốt lên với anh bạn thân “Cái quy tắc 
10/20/30 cực kì vĩ đại, càng ngày càng thấy nó 
vĩ đại!” Tính ra, tôi “đọc” cuốn “Khởi thuật” này 
mất tám năm có dư. 

Nói về việc này, tôi đã viết trong sách “Được 
việc”, xuất bản năm 2019. Xin kết thúc phần 
này với trích dẫn nguyên văn một đoạn dưới đây. 


“Nhà triết học Francis Bacon có nhận xét “Có 
loại sách chỉ để nếm náp đôi chút, có loại thì nuốt 
chứng, còn một số thì phải nhai ngấu nghiến”. 


Tác giả Mortimer Adler của cuốn sách nổi 
tiếng nhất nhì thế giới về đọc sách “How to read 
a book”” cung cấp cho ta phương thức để khi nào 
thì “nếm náp” khi nào thì “nuốt chửng” khi nào 
thì phải “nhai ngấu nghiến” Ông phân loại việc 
đọc ra bốn mức độ: Sơ cấp, Kiểm soát, Phân 
tích, rồi đến Đồng chủ để. Đọc sơ cấp là trình 
độ đọc của học sinh tiểu học, tức là đọc và hiểu 
1. Được việc: Bí kíp làm nhân viên bình thường, Dương Trọng Tấn, 2019, NXB Thế giới. 

2. Tựa tiếng Việt: “Phương pháp đọc sách hiệu quả”, Alpha Books tái bản 2018. 


Đọc sách thông minh 52 


hilps.JBeulun hoplo.org 


được văn bản cái đã. Mức độ “Kiểm soát” là khi 
người đọc chúng ta đã thêm tham số thời gian 
vào để đọc, cho nhanh hơn, chúng ta cố gắng 
thu được càng nhiều thông tin trong thời gian 
ít nhất có thể. Có thể gọi cấp độ này là đọc lướt 
có hệ thống. Bạn sẽ lướt qua trang sách, dừng 
ở những tiêu để, mục lục, các từ khóa chính, 
các biểu đồ để trả lời các câu hỏi cơ bản nhất về 
nội dung của cuốn sách. Ở mức độ “Phân tích”, 
bạn sẽ đọc kỹ lưỡng văn bản hơn. Ở mức độ 
này, bạn sẽ không còn giữ được tham số thời 
gian nữa, mà phải đào sâu vào nội dung của 
cuốn sách, suy nghĩ về các luận điểm, liên kết 
với kiến thức mà bạn biết và “trao đổi với tác 
giá”. Theo cách ví von của Bacon thì bạn phải 
tiêu hóa cuốn sách. Còn cấp độ đọc cao nhất là 
đọc “Đồng chủ để” là cách giúp bạn cùng một 
lúc tiếp cận nhiều tài liệu khác nhau về cùng 
một chủ đề để đối chiếu, so sánh, phản biện, 
tổng hợp các nội dung quan trọng. Nếu đọc chỉ 
để nắm thông tin hoặc giải trí, bạn chỉ cần vận 


kx) Đọc sách thông minh 


dụng đến cấp độ thứ hai. Nếu muốn đào sâu 
suy nghĩ, học tập và nghiên cứu thật kỹ, bạn sẽ 
phải vận dụng các mức độ cao hơn. Nắm vững 
được các yêu cầu đối với việc đọc, mục đích việc 
đọc, và vận dụng các mức độ khác nhau kể trên, 
ta có thể có được cách đọc hiệu quả” 


Đọc sách thông minh 54 


hilps.JBeulun hoglo.org 


Làm thế nào để 
tạo được thói quen 
đọc sách? 


Đây là một câu hỏi không có đáp án chắc chắn. 
Nhưng chúng ta có thể học được từ cơ chế hình 
thành thói quen nói chung. 

Tác giả Charles Duhigg, trong cuốn sách “Sức 
mạnh của thói quen? có mô tả cơ chế hình thành 
thói quen: Bước đầu bạn cần có một dấu hiệu 
gợi ý (Cue), một chuỗi hành động lặp đi lặp lại 
(Routines), và phần thưởng (Reward). 

Ví dụ, để hình thành thói quen đọc sách buổi 
trưa bạn có thể đặt báo thức trên điện thoại vào 
một thời điểm vào một giờ cố định trong ngày 
(ví dụ: 12:45 lúc vừa ăn trưa xong), trên đó ghi 
“Đầu tư đọc sách 10 phút. Giả sử lúc đó bạn có 
sẵn sách trong ba lô, có thể dừng các việc khác 
để đọc sách. Bạn lấy sách ra và đọc tối thiểu 10 
phút. Mỗi khi đọc xong 10 phút, bạn tự viết ra 
1 điều thích thú nhất của việc 10 phút vừa qua 


35 Đọc sách thông minh 


như là một phần thưởng. Cứ lặp đi lặp lại như 
thế chừng hai tháng, khả năng cao là bạn sẽ có 


thói quen đọc sách hằng ngày. 


7/76 


HÀNH ĐỘNG 
LẶP LẠI 


Đầu tư đọc sách THÓI QUEN 
=mo (IẦ) ĐỌC SÁCH đ&l) 


HAM MUỐN 
GỢI Ý có 


Đọc sách ít nhất 


F x 10 phút 
PHẤN THƯỜNG Ẹ 


18 28 3% 4‡d "2 
4 điều hay học được 
Ảnh: Vòng lặp thói quen 

Nếu bạn thấy phần thưởng như trên chưa đủ 
hấp dẫn, bạn có thể thay đổi cái hấp dẫn hơn. 
Bạn sẽ có gắng liên kết dấu hiệu kích hoạt (“Đầu 
tư đọc sách 10 phút”) với phần thưởng (tri thức 
mới) để thói quen dễ hình thành hơn. Mỗi lần 
thay đổi trong cơ cấu phần thưởng, hoặc dấu 
hiệu kích hoạt, tức là bạn đang có gắng thử 
nghiệm xem cách nào hiệu quả với mình, cho 
tới khi thành công. 


Đọc sách thông minh 56 


Tin xấu là một số nhà khoa học phát hiện ra rằng 
thói quen được hình thành khá chậm. Phải mất khá 
lâu (từ khoảng 12-254 ngày, trung bình vào khoảng 
66 ngày) chúng ta mới có thể hình thành được một 
thói quen mới”. Do đó, việc hình thành thói quen 
cần một nỗ lực lớn của bản thân, thậm chí cần một 
sự trợ giúp từ người khác. 

Để hình thành một thói quen mới, các chuyên 
gia về thói quen khuyên là chúng ta cần làm cho 
nó đễ xảy ra hơn một chút. Trong thời gian hình 
thành thói quen, bạn hãy chọn loại sách dễ đọc 
hơn một chút, chọn thể loại đọc ưa thích, và 
không đặt mục tiêu quá cao. Có thể bạn chưa 
nên kì vọng đặt mục tiêu đọc được bao nhiêu 
cuốn trong bao nhiêu ngày mà hãy bắt đầu mục 
tiêu thật đơn giản là ngày nào cũng đọc không 
ít hơn 5 phút hoặc đơn giản là hai trang mỗi lần 
đọc. 

Có một cách khác, là hãy cùng nhau hình 


3. Lalh: P, tan Jaarsveld.C. H., Potts. H. H, & Wardle, J. (2010). How are habits formed: 
_Modelling habit formation in the real world European journal oƒsocial psycholosy, 40(6). 998-1009. 


37 Đọc sách thông minh 


thành thói quen đọc sách. Rủ 2,3 người bạn lập 
một nhóm, sẽ dễ dàng hơn cho việc hình thành 
thói quen đọc sách. Đôi khi việc tham gia một 
thử thách trên mạng xã hội kiểu như “đọc sách 
trong 21 ngày liên tiếp” cũng giúp bạn duy trì 
được động lực đọc sách. 

James Clear, một chuyên gia về thói quen khác, 
viết trong sách “Atomic Habits” (Những thói 
quen hạt nhân) rằng, để có thành tích cao, điều 
người ta nên chú ý là hệ thống làm ra cái thành 
tích đó chứ đừng quá chú ý tới thành quả. Thành 
quả sẽ đến khi bạn có hệ thống tốt. “Nếu bạn là 
một nhạc công, mục tiêu của bạn là chơi một bản 
nhạc mới. Hệ thống của bạn là mức độ thường 
xuyên luyện tập, kết hợp với cách thức bạn chia 
nhỏ và xử lí từng chỗ khó, cùng với phương 
pháp nhận phản hồi từ người hướng dẫn” Hệ 
thống của một người đọc là gì? Nó có thể là tần 
suất bạn đọc sách, cách bạn phân loại tiếp cận 
với từng thể loại sách, tốc độ đọc sách, mức độ 
nông sâu khi đọc sách, và cách thức tương tác 
với sách cùng với các bạn đọc khác. Như vậy, 


Đọc sách thông minh 538 


việc bắt đầu hình thành thói quen đọc sách, sau 
đó là các phương diện khác của đọc sách, dân 
dân bạn sẽ hình thành một “hệ thống đọc sách” 
của mình. Có được “hệ thống” tốt, sẽ có kết quả 
tốt. James Clear cũng gợi ý, bạn nên gắn các dấu 
hiệu gợi ý vào hai yếu tố hiệu quả nhất là “thời 
gian” và “địa điểm”. Ví dụ, bạn có thể xác định 
là sẽ luôn “đọc sách” vào lúc 11:45 ở bàn làm 
việc tại công ty”. Bạn cũng có thể gắn những thói 
quen mới với những thói quen sẵn có để dễ hình 
thành một chuỗi việc làm có tính chất tự động 
hóa. Giả sử bạn hay đi ăn trưa với đồng đội ở 
công ty và trở về văn phòng ngay, thì việc cứ ăn 
trưa lúc 12:00, và sau đó là “đọc sách lúc 12:45 
tại chỗ làm việc”. 

Đó là câu chuyện hình thành thói quen. Nhưng 
thói quen sau khi được hình thành có thể cũng 
sẽ mất đi nếu bạn không duy trì nó. Tôi quan sát 
thấy là nhiều người vượt qua thử thách 3 tháng 
đọc sách liên tục, xong rồi cũng quên luôn việc 
đọc sách trong những tháng về sau. Để duy trì 
thói quen đọc sách liên tục, có thể bạn cũng cần 


59 Đọc sách thông minh 


đầu tư thêm cho sự hiện diện của sách ở nhà, ở 
chỗ làm việc, và trong ba lô của mình. Bên cạnh 
đó, bạn cũng có thể gia nhập một câu lạc bộ 
đọc sách hoặc tham gia cộng đồng Goodreads. 
com, đặt những mục tiêu thách thức (ví dụ: đọc 
mỗi năm 50 cuốn sách). Công cụ thống kê trên 
Goodreads sẽ nhắc nhở bạn khi nhỡ đâu quên 
mất việc đọc trong 1,2 tuần. Hoặc những tin 
tức cập nhật từ những bạn đọc khác trong cộng 
đồng bạn đọc trên toàn cầu cũng giúp bạn “thức 
tỉnh” để quay trở lại với thói quen đọc sách. 

Việc hình thành thói quen có thể hơi vất vả một 
chút, nhưng bù lại lợi ích của nó thì rất to lớn. 
Bạn sẽ cảm thấy không mất sức khi đọc sách, 
không cảm thấy phải “gồng mình” đế cố đọc sách 
nữa. Hệ quả là lượng sách bạn đọc được thường 
là rất lớn. Nếu mỗi ngày bạn đọc được 30 trang 
(tốn chừng 15-20 phút), chỉ 10 ngày bạn đã đọc 
xong một cuốn sách vừa vừa. Trong suốt một 
năm như thế, bạn sẽ đọc được 30 cuốn sách rất 
nhẹ nhàng. 


Đọc sách thông minh 40 


Làm sao để đọc được 
nhiều hơn? 


Câu trả lời là nằm ở các ý tưởng sau đây: có 
một thói quen đọc sách (như phần trước đã trình 
bày), sách để đọc phải sẵn, đọc bất cứ khi nào 
có điều kiện, luyện cách để đọc nhanh hơn, đọc 
nhiều cuốn cùng chủ để, và đọc có kế hoạch. 


Sách phải sẵn 


Nếu bạn có điều kiện, hãy tổ chức một thư viện 
tại gia. Lựa chọn những thể loại yêu thích, chọn 
những tác giả yêu thích, chọn những cuốn quan 
trọng muốn đọc và xếp gọn gàng có tổ chức. Đừng 
để giá sách ở chỗ khó tiếp cận quá (ở trong cùng 
của tầng sáu trên một căn nhà không có thang 
máy chẳng hạn). Sách sẵn ở đó, bạn nhìn thấy 
hằng ngày, bạn sẽ luôn ở tư thế sẵn sàng đọc. 


Nếu bạn không có điều kiện để mua nhiều sách 
giấy, có thể chọn bổ sung lượng sách đáng kể bằng 
cách khác. 


41 Đọc sách thông minh 


Một là đăng kí đọc sách trên một nền tảng đọc 
sách trực tuyến, như Waka chẳng hạn. Mỗi năm 
tốn vài trăm nghìn, nhưng bạn có ngay hàng trăm 
nghìn cuốn sách, thích lúc nào đọc lúc ấy, trên mọi 
thiết bị: máy tính, iPad, smartphone... 


_HOÀNG TỬ HẠNH PHÚC, OSCAR WILDE__ 


Sách mới nhất XEM TẤT CÁ 


ỖI- ĐÁP. (ÂM NAND 
fã|C®RONA. PHÒNG BỆNH 


Ly 


ss; — MÙAVIRUS 


Hỏi đáp vềc.. Cấm nangph.. 30ngàythay.. Aic 


Sách dành riêng cho bạn XEM TẤT CẢ 


PHILIP 
KOTLER 
‡j =— 
vệ d 
â 


I8) 
Ảnh: Giao diện Waka trên điện thoại. 
Có cả sách nói để bạn nghe trên đường thay vì đọc. 


Đọc sách thông minh 42 


hilps./Betlun hoplo.org 


Trên mạng cũng có nhiều nguồn sách miễn phí, 
rất nhiều sách hay. Chúng có thể gồm nhiều thể 
loại từ văn học kinh điển, tới các sách giáo trình 
dưới dạng sách mở rất giàu thông tin và cập nhật. 
Hãy đánh dấu từng nguồn phù hợp với nhu cầu 
của bạn, hoặc tải về lưu chúng lại một chỗ để tiện 
bề truy xuất. Hãy đặc biệt chú ý đến các tài nguyên 
giáo dục mở (OER). Đây là các định dạng tài liệu 
phục vụ mục đích học tập - nghiên cứu thường 
là miễn phí và có chất lượng cao. Ví dụ trang 
OpenStax.org do Đại học RICE của Hoa Kì cung 
cấp miễn phí cả trăm giáo trình bậc đại học có nội 
dung rất cập nhật và chất lượng cao. 


. #bjecte v  Teehnclogy v  Whsiwmde v Login 


Peer-reviewed. Openly licensed. 100% free. 


Bưiness 


Ảnh: Trang OpenStax, một trong những trang web 
cung cấp sách mở có giá trị nhất trên Internet 


“45 Đọc sách thông minh 


Nếu bạn là fan ruột của sách giấy, thì hãy ra 
ngoài hiệu sách cũ, hiệu sách giảm giá, hội chợ 
sách, chợ phiên sách cũ, để ý các thư viện thanh 


lí sách cũ ... 


Chịu khó tha về. Chưa đọc ngay 


được cũng hãy cứ tha về những quyển ưa thích, 
hoặc những quyển quan trọng, hoặc những 
quyển được khuyên đọc. 


Á¿ Pro|ect Guleabers offers 61.415 free ebooks lo đơwnload. 
Search Latef TermsofLse Domate? Mebile 


Books by Dewey, John (sorted by popularity) 


SorLAlphabstically 
Sorf by Rglease Date 
“See also: Wikipedia 


Diplaying resnlu 1-19 


m= s 


Hạm TW Thnh: 


;§®œ> £ 


Eì=irrrred 


AMoral Prindiples in Education 


China.Jm 
JShn Dewey 


SKhosls of 1o-morrowr 
Jeha Dewey and Evelyn Dewey 


“The Influence of Darwin on. 
Philosophy. and other.essayxÍn 
Htcpalalstheugb 


Studiesln Lo 
JBhn Dewey 


Ảnh: trang Gutenberg.org cung cấp nhiều sách điện tử miễn phí có 
chất lượng. Bạn dễ dàng tìm được những tác phẩm kinh điển trên 


trang này. 


Tiết kiệm hơn nữa là đến thư viện công cộng 
hoặc trường học để mượn, có thể hơi bất tiện 
tí chút nhưng mà tiết kiệm và nhiều sách. Bạn 


Đọc sách thông minh 


“4⁄4 


'lps:/Nelun heploorg 


cũng có thể để nghị sếp của mình lập một thư 
viện của công ty, hoặc mua tài khoản ebook cho 
cả công ty đọc. Dùng chung cũng là cách để tiết 
kiệm, và cũng tăng khí thế đọc sách. 


Việc trong nhà sẵn tủ sách, ba lô sẵn một hai 
cuốn, Kindle, iPad sẵn ebook là cực kì quan 
trọng. Nó giống như tạo dựng cơ sở hạ tầng cho 
việc đọc vậy. Có đường rồi thì xe pháo mới băng 
băng được. Không sẵn sách, đọc sách kiểu gì? 


Đọc sách ở mọi nơi mọi lúc 


Một số người thích đọc trước khi đi ngủ, đọc 
20 phút, bét cũng được chục trang. Nếu vậy, hãy 
trang bị cho mình sách đọc trong phòng ngủ, và 
đèn ngủ vừa đủ để đọc sách. 


Một số người thích đọc lúc sáng sớm, đọc 
chừng 15 phút ngay sau khi vệ sinh cá nhân. Có 
thể bạn sẽ thích đặt sẵn sách chỗ thoải mái nhất 
để vừa đọc sách vừa uống cafe sáng. 


Một số người thích đọc sách ở công ty lúc sáng 
sớm khi chưa vào giờ làm việc, hoặc trước khi ra 
về. Vậy hãy để sách ở bàn làm việc, đặt vào lịch 


45 Đọc sách thông minh 


làm việc để luôn nhớ thực hiện việc này “như 
một công việc” 

Đã từng có thời gian tôi rất thích đọc lúc nghỉ 
trưa. Buổi trưa tôi không ngủ, do đó có thể tận 
dụng 30-45 phút để đọc sách hoặc tạp chí. Thói 
quen này thường giúp tôi cập nhật được rất 
nhiều thông tin một cách đều đặn. 


Nếu mỗi ngày ta phân bổ một cách hợp lí, ưu 
tiên việc đọc, thì có thể dành ra khoảng 30 phút 
đọc sách không khó khăn mấy, ta có thể đọc 
được năm chục trang. Mỗi tuần đọc xong được 
một cuốn vừa vừa. 


Đấy là chưa kể sẽ có những lúc bạn có chút thời 
gian rảnh trên xe bus, lúc ở sân bay, ngồi chờ 
khách, hoặc lúc thư giãn sau khi nấu cơm xong 
chờ vợ tập gym về xơi cùng. Trong hầu hết các 
chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, nhiều khi tôi 
đọc xong một hai cuốn sách mỏng, vì tổng thời 


Đọc sách thông minh 46 


gian cho việc chờ đợi và di chuyển lên đến năm 
sáu tiếng đồng hồ. 


4 
tí 


4111111114111. 


Ảnh: Đọc sách ở sân bay | Nguồn: Internet 


Tôi đang tính với người đọc với tốc độ đọc bình 
thường. Với người đọc nhanh hơn, với cách tổ 
chức thời gian đọc thật hợp lí thì mỗi tuần có 
thể đọc được hai ba cuốn sách là bình thường. 


Luyện cách đọc nhanh hơn 

Đọc nhanh hơn thì trong thời gian ngắn hơn 
bạn sẽ thu được nhiều thông tin hơn. Tức là đọc 
năng suất hơn. Nhưng làm thế nào đây? Bạn chờ 
một chút nhé, ta sẽ bàn ở phần kế tiếp “Làm sao 
để đọc được nhanh hơn?” 


47 Đọc sách thông minh 


Đọc nhiều cuốn cùng một chủ đề 


Thực ra đây không phải là một kĩ thuật đọc 
nhanh. Nhưng như tôi quan sát thấy thì việc đọc 
này cũng giúp ta có khí thế để đọc nhiều hơn. 
Không phải nhờ vào tốc độ, mà là độ kích thích 
trí tò mò, đọc rộng hơn và tìm hiểu kĩ hơn về 
chủ đề đang đọc. 


Kĩ thuật đọc nhiều cuốn cùng một chủ đề được 
tác giả Mortimer Adler gọi là “đọc liên văn bản 
đồng chủ để) hoặc “đọc so sánh”. 


Ví dụ nếu bạn đọc “Lean Startup” (Khởi 
nghiệp tinh gọn), bạn có thể đọc cùng “Running 
Lean” (Vận hành tinh gọn), và “Startup Owner5 
Handbook” (Bách khoa thư khởi nghiệp), 
“Business Model Generation” (Tạo lập mô hình 
kinh doanh). Bạn đọc lướt từng cuốn để nắm 
được đại ý, cấu trúc từng cuốn sách rồi lên kế 
hoạch đọc phần nọ phần kia trong cả bốn cuốn 
mà không nhất thiết phải đọc tuần tự hết cuốn 
nọ rồi mới đến cuốn kia. Khi đọc đến một chủ 
điểm chính, ví dụ: “Business Canvas” bạn có thể 


Đọc sách thông minh 


nhảy từ “Lean Startup” sang “Business Model 
Generation” với phần tương ứng (có thể dùng 
Index hoặc Mục lục để định vị địa điểm cần nhảy 
sang), rồi nhảy sang phần đó ở “Running Lean” 
.. Bằng cách đó, bạn có thể thâu gom lại các ý 
tưởng chính của những tác giả chính yếu trong 
cùng một chủ đề. Việc đọc kiểu này tiết kiệm 
một chút thời gian đọc sách. Nó có thể giúp bạn 
đọc được nhiều hơn đáng kể. 


Đọc có kế hoạch 


Bạn thấy đấy, để thực hiện được việc đọc “liên 
văn bản”, cần phải có kế hoạch từ trước. Bạn làm 
việc gì cũng cần kế hoạch mới mong hiệu quả, tại 
sao lại không lập kế hoạch cho việc đọc? Nhưng 
không nhất thiết cứ đến lúc đọc so sánh thì mới 
cần đến kế hoạch. Việc đọc sách chuyên nghiệp 
nói chung cần một sự chuẩn bị đủ tốt. 

Trang Goodreads gợi ý một cách lập kế hoạch 
đơn giản thế này. Hãy lập ba danh sách: Sách 
muốn đọc, Sách đang đọc và Sách đã đọc xong. 
Sắp xếp thứ tự sách sẽ đọc trong danh sách “Sách 


⁄49 Đọc sách thông minh 


muốn đọc) đại ý là tuần này sẽ đọc những sách 
gì, tiếp theo sẽ là sách gì. Khi đọc cuốn nào thì 
đưa nó sang danh sách “Sách đang đọc” (nhớ 
đừng để quá nhiều, gây đình trệ, lâu dân dẫn 
đến mất hứng vì đọc mãi không xong). Đọc xong 
cuốn nào, nghiệm thu xong thì cập nhật trạng 
thái sang “Sách đã đọc xong” kèm theo một bình 
luận và đánh giá nhiều sao (*) cho cuốn sách. 
Cuối tuần/Tháng ngồi tổng kết lại xem tình hình 
đọc có ổn không, cần cải thiện gì không. Bạn 
có thể tổ chức nhiều hơn một danh sách, tương 
ứng với những “giá sách” khác nhau. Rồi lần lượt 
xử lí chúng theo nhu cầu đọc của bạn. Bạn cũng 
có thể đặt Thử thách đọc theo năm (Reading 
Challenge) để mỗi khi sách được cập nhật “Sách 
đã đọc xong” thì tiến độ hướng đến mục tiêu 
thử thách sẽ được cập nhật. 


Đọc sách thông minh 50 


Gooclreads 2G 
Home My Books Browse w Community 


My Books Batch Edit Setings Stats Print 


Bookshelves (Edt) 


ofHistoicsm Popper,Kal 386 ##w#Œ&#Œ{ read  Feb20, Feb0% 
leạt 0 2020 


Ảnh: Lập danh sách và theo dõi việc đọc trên Goodreads. 

Tôi nhận thấy kể từ khi có kế hoạch đọc, 
cộng với với tham gia các Reading Challenge 
(thử thách đọc sách) trên Goodreads, thì việc 
đọc của mình cũng được duy trì đều đặn hơn, 
không bị trồi sụt như trước. 


Một phương diện khác của kế hoạch là sự 
chuẩn bị về những lĩnh vực tri thức muốn tìm 
hiểu. Bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về tâm lí 
con người, cách con người hành xử, suy nghĩ và 
học tập, thế thì có thể lên một danh sách những 
câu hỏi chủ chốt, những khái niệm chủ chốt (key 
knowledge areas), những cuốn sách chủ chốt về 
lĩnh vực này. Rồi cứ thế đối với những chủ đề 
khác. Sự chuẩn bị này sẽ giúp bạn không chỉ đọc 


51 Đọc sách thông minh 


hilps.JBeulun hoplo.org 


rộng hơn, mà còn sâu hơn, và nuôi dưỡng liên 
tục sự tò mò của bản thân. 


9 20208 . =>: 

‹  _ ñ goodreadscom/challenges/11621-2020-reading-challenge a#ứ ^ @® ® 

goocreads OO©OOQGO9pg 
Hơme  MyBooks  Browse+  Communhy+ 


2020 READING 
CHALLENGE 


Tầng bạn khóa học tiếng Anh 


2719 
run. 
READING 
[2717 


READING 


Nghí Nguyen wants to read 3 books in 2020. =—= 


Le ‹Cø 


Ảnh: Tham gia Reading Challenge cùng bạn bè 

Trên đây tôi trực tiếp trả lời câu hỏi “Làm sao 
để đọc được nhiều hơn?” Nhưng có nhiều người 
lại hỏi “nhiều là bao nhiêu?” 


Đọc sách thông minh 52 


'lps:/Nielun heploorg 


Đọc bao nhiêu thì đủ? 


Hay hỏi khác đi: ta có cần phải nỗ lực để thành 
người đọc “thiên kinh vạn quyển” không? hay 
chỉ cần “50 cuốn 1 nănỉ giống như Bill Gates là 
nhiều rồi? Tôi nghĩ là câu hỏi này không thể đưa 
ra một đáp án bằng một con số. Khi nào bạn thấy 
thỏa mãn thì sẽ đủ, khi nào chưa thỏa mãn nhu 
cầu đọc và trí tò mò của bản thân thì chưa đủ. 


Nhiều năm trước, tôi đem tặng anh bạn vong 
niên cuốn sách thuộc loại “rất ưng cái bụng” - 
“Thế giới phẳng” của Thomas Friedman. Anh bảo 
“tớ cũng thích cuốn này”, nhưng mãi chả thấy đọc 
xong. Hóa ra anh đọc rất chậm, hôm nào đọc thì 
chỉ đôi ba chục trang là cùng. Sách tuy không khó 
nhưng vì anh bạn vốn có thói quen ngẫm nghĩ về 
điều đọc được, nên cứ đọc được ý nào là miên man 
nghĩ, rồi ghi chú rất nhiều ra sách. Rồi lại hay hỏi 
đi hỏi lại ý kiến người này thế nào, người kia nghĩ 
thế nào. Thành ra đối với anh nhanh chậm chả 
quan trọng nữa. Với anh bạn ấy, đọc cốt ở ngấm 
chứ không cần nhiều. Một năm một cuốn ấy thôi 
cũng là đủ. Đấy là một phong cách đọc. 


55 Đọc sách thông minh 


Nhưng tôi không nghĩ mọi người thích bắt 
chước anh bạn đáng mến của tôi. Bạn nên lưu 
ý đến số lượng một chút. Không có lượng, cũng 
không có chất. 


Ngoài việc đọc thật sâu những thứ cần thiết 
cho chính công việc chuyên môn gần của 
mình, có thể ta cũng nên đọc rộng ra để tích 
lũy những thông tin mới ở những lĩnh vực 
khác. Ví dụ, lập trình viên ngoài đọc các sách về 
làm phần mềm, về công nghệ, có thể lại cần đọc 
thêm về sách tâm lí học (biết đâu lại soi sáng về 
tâm lí con người, giúp chị ta cải thiện được một 
vài giao diện hay trải nghiệm người dùng - UI\ 
UX), hoặc đọc thêm về sách kinh tế, xã hội (biết 
đâu lại nhìn ra những vấn đề mới, những nhu 
cầu mới, giúp hình thành ý tưởng cho một phần 
mềm trong tương lai). Khi đọc rộng hẳn ra như 
thế, chúng ta có điều kiện kết nối các lĩnh vực 
khác nhau vào trong công việc hằng ngày, đưa ra 
các giải pháp hay hơn nhờ hiểu biết liên ngành. 

Ngoài công việc, có thể chúng ta cũng bận tâm 
tới những câu hỏi tới đời sống, tới cải thiện sự 


Đọc sách thông minh 54 


hạnh phúc của cá nhân hoặc cộng đồng. Khi đó, 
không ai ngăn cản một lập trình viên tìm đến 
những sách thiền, tâm linh, khoa học về hạnh 
phúc để nâng cao hiểu biết cũng như cải thiện 
chất lượng cuộc sống thông qua những cuốn 
sách hay. 

Hình như cũng có người đọc ít nhưng hiểu 
nhiều (gọi là “ngộ tính cao”). Tôi có lẽ thuộc 
tuýp người chậm tiến (ngộ tính thấp), cho nên 
phải học nhiều hơn người khác, đọc nhiều hơn 
người khác, lại phải thường xuyên đọc đi đọc lại. 
Và tôi nghĩ cần phải tích lũy đều đặn thì mới có 
hiểu biết mới tốt hơn chứ không nên thụ động 
trông giờ vào giây phút đốn ngộ bất thình lình. 


55 Đọc sách thông minh 


Làm sao để đọc 
nhanh hơn? 


Bạn có đọc được câu này không? 

B-n T-yên Ng^n Đ^c L&p 

Phần lớn người trưởng thành đã biết đọc đều 
biết nó viết về “Tuyên ngôn độc lập”. Như vậy 
là tâm lí của mắt của chúng ta, kết hợp với hiểu 
biết sẵn có trong đó thể giúp chúng ta nắm bắt 
được một câu nào đó mà không nhất thiết phải 
có đầy đủ thông tin. Cũng có nghĩa là bạn không 
nhất thiết phải đọc hết từng chữ một để nắm 
được hết ý của một câu. 

Đọc từ nọ sang từ kia, dòng nọ nối dòng kia là 
một chiến lược không tốt cho tốc độ. Đây là một 
thói quen rất xấu và không thuận tự nhiên. Mắt 
bạn được sinh ra là để “chụp lại một trang sách” 
hoặc chí ít là chụp lại một khối chữ (như ví dụ 
bên trên) chứ không phải từng chữ cái một. Đọc 
từng chữ một khiến mắt vừa vất vả lại vừa khiến 
bạn đọc chậm đi trông thấy. Hãy cứ để mắt mình 


Đọc sách thông minh 


lướt nhanh qua các con chữ, rồi xa nữa là chụp 
theo khối. Nhưng bạn tự hỏi: Đọc thế làm sao 
nhớ được gì? Cứ tạm để việc ghi nhớ lại, ta sẽ 
bàn sau. 

Có một thói quen ảnh hưởng đến tốc độ 
khác là chúng ta thường có thói quen đọc 
thành tiếng. Hoặc là đọc ra miệng hoặc đọc to 
trong đầu. Thói quen này cũng khiến chúng ta 
đọc từng từ một, làm giảm tốc độ đọc xuống. 
Cố gắng tập cách đọc bằng mắt, chụp lại hình 
ảnh thay vì vang thành tiếng, tốc độ sẽ được cải 
thiện. 

Trong một số sách dạy đọc nhanh, bạn có thể 
được hướng dẫn đọc theo khối vài dòng hoặc vài 
chữ thay vì đọc theo dòng. Kĩ thuật này không phải 
ai cũng tập được trong thời gian ngắn. Nhưng có 
một mẹo: bạn hãy chọn sách có cột ngắn thôi, giống 
như cách trình bày trong các tạp chí, bạn sẽ đọc 
được theo khối một cách tự nhiên và tăng tốc độ. 
Hoặc có thể chọn khổ sách nhỏ hơn, hoặc trên các 
thiết bị đọc điện tử, hãy cấu hình để hiển thị sách 
đạng cột nhỏ, bạn cũng có thể tăng tốc phần nào. 


tú Đọc sách thông minh 


= -ằ & 


+$os = 
‹ crun sa # am ®: 
4 ĐQcsácm Cẩm nang Scrum. t& DB tt 
trở nên công nghệ hóa, số hỏa, thông minh hóa từng 
ngày. Chúng vừa tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng. 
1 để lộ rất "nhiều thách thúc đôi hồi chúng ta phải trang 
bị những công cụ tư duy và làm việc mới để thích ứng. 
KHUNGTƯDUYCHO_ j'°*”* 


v: Bối cảnh ngày nay có nhiều tính chất được thể hiện 
THẾ GIỚI SÁNG TẠO VÀ. :>"+t 2:22 c.eesencose 
hộ mang tên VUCA. Đồ là thuật ngữ viết tắt của bốn chữ: 
BIẾN ĐỘNG Volatility (Thể giới trở nền mong manh, đễ thay đổi, 
cả về cường độ và tốc độ), Uncertainty (Thể giới trở 
nên không chắc chắn, khỏ đoán và quá nhiều sự kiện 
bất ngờ xảy đến), Complexity (Thế giới ngày càng 
ong chương này. phúc tập, nhiều yếu tổ đan xen tác động qua lại, 
không dễ để nhận điện mối quan hệ nguyên nhân - 
„ Thể giôi biển động, đặc trưng VUCA VÀ SỨ kết _ việc ra quyết định trở nên khó khăn hơn), 


cần thiết của tư đuy mới Ambiguity (Thế giới trở nên mập mờ hơn, khó nhận. 
„ Những vấi ổi át triển số diện bản chất hơn, dễ hiểu nhẩm hơn và cũng khó ra. 
4ó 07511.4........... quyết định hơn). Khi các dấu hiệu VUCA càng rõ nét, — > 
ra đời của Tuyên ngôn Agile là khi chúng ta cần mặt lấi tư duy mối, linh hoạt hơn, 
có khả năng thích ứng cao độ và giúp chúng ta có thể 


+ Cách tiếp cận tăng trưởng lập học hỏi với tốc độ nhanh để sáng tạo và kiến lập giá 
c.-<-- trí vượt trội. Đây không chỉ là điều quan trọng đổi với. 


Ảnh: Hiển thị dạng cột trên trang đọc sách Waka 

Bên cạnh đó, việc cố hiểu cho thật kĩ rồi tới 
đọc tiếp cũng khiến chúng ta đọc chậm lại, thậm 
chí không thể hoàn thành được quyền sách như 
mong muốn. Chúng ta đã nhắc tới ở phần trên, 
kể cả bạn có đọc đến lần thứ mười sẽ vẫn có 
chỗ bạn không hiểu hết cuốn sách. Đừng có tự 
làm khổ mình với mục tiêu “hiểu kĩ” Não bộ của 
chúng ta hoạt động kiểu khác. Khi bạn đọc, dữ 
liệu được tạm thời lưu chuyển vào bộ nhớ tạm, 
nó lưu lại đó đã. Khi bạn dừng việc đọc, bạn liên 
kết các dữ liệu lại với nhau, lúc đó mới hiểu. Tức 
là khi bạn đã lướt nhanh vài trang, rồi sau đó 


Đọc sách thông minh 58 


"lps:/elun heploorg 


gấp sách lại, bạn sẽ hiểu kĩ hơn. Không cần phải 
dò từng dòng một thì mới đảm bảo duy nhất cho 
sự thông hiểu. 


Có một mẹo hữu ích là bạn có thể nhai kẹo 
khi đọc, dùng tay lướt nhanh qua trang giấy khi 
đọc. Nó sẽ giúp bạn vượt qua thói quen xấu luôn 
lề mề, dừng lại một đoạn nào đó quá lâu. Gặp 
phải đoạn nào chưa hiểu, hãy viết xuống sổ hoặc 
đánh dấu trang lại rồi lại đọc tiếp. 


Nhiễu người cứ phải là tuần tự từ đầu đến cuối 
mới là đọc đúng cách. Thực ra nhiều cuốn sách 
được tổ chức dích dắc hơn chúng ta tưởng. Mỗi 
chương thường có độ độc lập nhất định. Nếu 
mỗi ngày chỉ đọc một chương sách, có thể ta 
đọc chương 2 có vấn đề ưa thích trước khi đọc 
chương 1. Thỉnh thoảng có thể để mình tự do 
một chút. Các mảnh ghép sẽ tạo thành bức tranh 
lớn đầy đủ ở phút cuối cùng. Đôi khi bạn có thể 
chỉ cần phải đọc một hai chương sách là cùng, vì 
phần còn lại có thể bạn đã đọc ở đâu đó rồi, hoặc 
đôi khi bạn thậm chí chỉ cần thu thông tin trong 
một hai chương là đủ. 


59 Đọc sách thông minh 


Ở trên là tránh các sai lầm phổ biến khiến việc 
đọc của bạn chậm như rùa bò. Dưới đây là một 
số gợi ý khác để bạn tăng tốc độ lên. 
1.Chọn sách vừa sức 

Nếu bạn càng có nhiều từ vựng thì đọc càng 
nhanh do bạn đã nắm được cả hình lẫn nghĩa 
của nó. Do vậy, nếu bạn ưu tiên tốc độ thì hãy cứ 
chọn chủ đề quen thuộc và dễ tiếp thu. Không 
ngừng mở rộng phạm vi đọc để nắm bắt thêm 
từ vựng để bạn có thể tiếp cận ngày càng xa hơn, 
nhanh hơn. Mở rộng sự hiểu biết, tự nhiên tốc 
độ đọc sách cũng từ từ tăng lên, mặc dù bạn 
không có kĩ thuật mới. 
2.Đọc lướt có kiểm soát 


Nhiều người cầm sách xong là vào ngay chương 
Một, rồi cứ thế lật hết trang nọ đến trang khác. 
Như thế không phải là hay. Một cuốn sách sẽ 
được tác giả cấu trúc theo một logic nhất định, 
với những cách triển khai có phong cách nhất 
định. Khi ta tìm được logic ấy là lúc sẽ biết được 
“xử lí” cuốn này như thế nào. 


Đọc sách thông minh 60 


Hãy nhìn vào cấu trúc cuốn sách (lời nói đầu, 
lời cuối, cách phân chương, mục lục, index, đồ 
họa) để nắm sơ bộ. Tìm hiểu về tác giả để xem 
phong cách, bối cảnh, độ “nặng đô” của cuốn 
sách mình sắp đọc, như thế chàng trai sắp đến 
gặp đối tượng để tán tỉnh vậy! 


Muốn vậy, sau khi nắm được sơ sơ cấu trúc, 
hãy tiến hành lướt thật nhanh các phần xương 
sống của cuốn sách: Tựa để, Mục lục, Mục lục chỉ 
tiết, Index, Nói đâầu/Tóm lược. Lướt qua những 
cái này, bạn đã sơ sơ nắm được vài chục phần 
trăm thông tin chính của cuốn sách rồi. 


Sau đó hãy đặt ra vài câu hỏi đáng quan tâm, 
viết câu hỏi chính ra giấy, đánh dấu vài từ khóa 
cần tìm hiểu (ghi trong Mục lục hoặc Index) rồi 
lật nhanh đến phần tương ứng, ta sẽ kiếm thêm 
chút thông tin nữa. 

Sau đó lướt nhanh các trang sách. Chỉ trong 
thời gian ngắn, đến nửa thông tin chính thức 
của cuốn sách đã hiển hiện trong đầu bạn rồi. 
Đọc đến đâu ghi thông tin ra sổ đến đó. 


6ø Đọc sách thông minh 


Khi đọc trong thời gian hữu hạn, cốt lấy ý 
chính, đừng chú ý vào tiểu tiết. Những sách 
loại self-help (như bộ sách của Brian Tracy 
hoặc John Maxwell hoặc tương tự) thường viết 
cô đọng, dạng đề-thuyết. Sách khoa học chuẩn 
mực cũng thường đề thuyết, nên có thể chỉ cần 
đọc câu đề (thường ở đầu đoạn), rồi lướt qua vài 
đữ kiện/biểu đồ, rồi ngó thêm câu chốt. Thế là 
nắm được đại ý của đoạn văn. Với kiểu đọc như 
thế thì có thể xơi tái một đoạn trong chớp mắt. 


Các tiêu đề, từ nhấn mạnh, biểu đồ chính là 
những chỗ lưu giữ các ý chính. Hãy lướt thật 
nhanh những chỗ đó, ta sẽ có được thêm những 
từ khóa chính yếu. Trong một câu văn thường 
chỉ có vài từ khóa chính, bạn không cần phải 
đọc kĩ từng từ một để lấy được hết ý của một 
câu. 


Khi trả lời xong các câu hỏi chính yếu, bạn có 
thể tính là đã nắm được đại ý của cuốn sách. 
Có thể dừng ở đó và đọc tiếp sau. 


Đọc sách thông minh s2 


Cách đọc này, giáo sư Mortimer Adler gọi 
là “Đọc lướt có kiểm soát”. Kiểm soát ở đây là 
kiểm soát về mặt thời gian. Bạn cần phải nắm 
được ý chính trong khoảng thời gian ngắn 
nhất. Bạn có thể dùng một đồng hồ đếm ngược 
để trợ giúp cho việc đọc kiểm soát này. 


Sau đó, bạn có thể từ tốn hơn đọc từng chương 
sách quan tâm, từng chương từng chương cho 
đến hết. Đây là cách đọc có chủ đích, vừa giúp 
bạn tăng tốc độ đọc sách, vừa giúp bạn hiểu ý 
chính dễ dàng hơn. 

Hiện nay các trường học dạy kĩ thuật đọc 
SQ3R. Với kĩ thuật đọc lướt có kiểm soát ta có 
trình tự tóm tắt như sau: 

Bước 1: Tìm hiểu (Survey) cuốn sách 

Bước 2: Đặt câu hỏi tò mò 

về cuốn sách (Question) 

Bước 3: Đọc nhanh (Read) 

Bươc 4: Xem lại (Review) các ý chính 

và bổ sung thông tin 


65 Đọc sách thông minh 


Bước 5: Ôn tập (Recite ) - sau khi đọc xong, 
mang ghi chép về nội dung cuốn sách để xử lí 
tiếp (ôn thi, hoặc làm bài tập, hoặc sử dụng...) 
3. Chú ý phần tóm tắt hoặc các dịch vụ tóm tắt sách 


Nhiều cuốn sách phi hư cấu dạng hướng dẫn 
thường có tóm tắt sau mỗi chương. Bạn có thể 
nhìn vào đây để nắm được các ý chính kết hợp 
lớt nhanh các tiêu đề, bảng biểu trong cuốn sách 
thay vì đọc ki. 


Xa hơn, bạn có thể quan tâm tới các bản tóm 
tắt sách trước khi thực sự đọc sâu một cuốn sách 
nào đó. Có rất nhiều sách có thể tóm lại theo 
tỉ lệ khoảng 1/15. Cuốn sách The Lean Startup 
dày chừng 300 trang giấy kích thước tiêu chuẩn, 
một người đọc quen tay có thể hoàn thành trong 
vòng 4-5 tiếng. Bản tóm tắt, bán trên Amazon 
với giá bằng 1/10, và đọc xong trong vòng 15 
phút tối đa. 


Những sách có thể rút gọn kiểu The Lean 
Startup như đề cập bên trên không phải là hiếm. 
Hầu hết các loại sách phi hư cấu đều chỉ cung cấp 


Đọc sách thông minh 


một số ít ý tưởng chủ đạo. Và để hỗ trợ những ý 
tưởng đó là hàng loạt câu chuyện dông dài, phân 
tích chi tiết để chứng minh hoặc minh hoạ cho 
ý tưởng chính đó. Một cuốn kinh điển “Bò Tía” 
của Seth Godin có rất nhiều chuyện hay, nhưng 
nếu cần tóm ý chính trong 1 trang thì cũng làm 
được. Do vậy các bản tóm tắt có thể phát huy vai 
trò của mình đối với những người bận rộn. Bạn 
có thể tìm thấy nhiều bản tóm tắt có chất lượng 
trên một số trang web miễn phí hoặc dịch vụ 
tóm tắt có trả tiền. 

Trên trang cung cấp sách ebook Waka.vn, bạn 
có thể tìm thấy nhiều bản tóm tắt sách tiếng 
Việt, nhưng số lượng vẫn còn hạn chế. Trên 
trang truyền thông văn hoá đọc Trạm Đọc, bạn 
cũng có thể thấy một số bản tóm tắt sách có chất 
lượng. 

Tuy nhiên, ta chỉ thấy các bài dịch từ Blinkist chứ 
chưa có đầu tư làm “dịch vự” Có lẽ dịch vụ này sẽ dần 
phổ biến ở Việt Nam trong tương lai gần do nhu cầu 
đọc của người bận rộn đang tăng tưởng nhanh chóng. 


65 Đọc sách thông minh 


Blinkist, nơi hứa với bạn là có thể đễ dàng đọc 
được 4 cuốn sách mỗi ngày, cung cấp hàng nghìn 
tóm tắt các sách bán chạy thuộc loại non-fction, 
mỗi tháng thêm 30 cuốn mới. Lối viết nghiêm 
cẩn, có App để đọc trên smartphone/iPad. Rất 
nhiều sách mới được Blinkist cập nhật nhanh 
chóng. Đây là một trong những công cụ trợ giúp 
chọn sách mà tôi ưa thích. 


Trang FourMinuteBooks.com thì hứa là mỗi 
cuốn sách có thể thâu tóm trong 4 phút (đọc 
hoặc nghe). Mỗi cuốn được gói gọn trong I1 
trang. Có vài trăm cuốn được tóm lược, đủ dùng 
cho 1 năm. 


Rất ấn tượng với cái tên miền ActionableBooks. 
com, tôi vào đọc thử một trang tóm tắt cuốn 
sách chưa từng đọc “Why we work” của Barry 
Schwartz, hết chưa đầy 3 phút. Đọc thêm cuốn 
sách quen thuộc The Innovators` Dilema, cũng 
chỉ mất hơn 2 phút. Nhưng ở đây có nhiều hơn 
một bản tóm tắt. Bản vừa kể ghi ra được vài ý 
tưởng quan trọng của cuốn sách, nhưng hơi 
cụt so với một cuốn sách mà tôi đã đọc vài lần. 


Đọc sách thông minh 66 


Thử lướt qua hai bản tóm tắt còn lại, tôi nhận 
thấy chúng lại cung cấp những ý chính khác, 
và không trùng nhau. Đây cũng là tiêu chí của 
ActionableBooks: “Review with personality” Nó 
cho phép người tóm tắt “thể hiện” cá tính đôi 
chút. Một dạng điểm sách có tóm tắt. Có trên 
1000 sách bán chạy trên ActionableBooks. Trang 
này có thể là chất liệu để chọn sách, có lẽ không 
phải là chỗ để lấy thông tin chính yếu của cuốn 
sách như cái bản “The Lean Startup Summary” 
như tôi đã mua ở Amazon. 

Trường phái tóm tắt có kỉ luật đòi hỏi người 
tóm tắt phải tiết chế cá tính mà thực hiện 
để đảm bảo tóm ý của tác giả, đầy đủ và không 
bình luận. Một tóm tắt bản Shallows (bản 
dịch tiếng Việt: Trí tuệ giả tạo) nghiêm túc 
trên DeconstructingExcellence.com có độ dài 18 
trang A5 cỡ chữ 12 đủ để bạn đọc kĩ trong vòng 
10 phút. Mỗi chương được tóm lại trong hơn 1 
trang giấy với đầy đủ ý tứ quan trọng nhất. Rất 
may là có những trang miễn phí như thế này để 
đọc những lúc bận rộn. Thực tế là không phải 


G7 Đọc sách thông minh 


lúc nào cũng kiếm được tóm tắt trên Amazon 
để mua. 


Tôi nghĩ rằng, bạn đọc thông minh không nên 
trông đợi gì hơn một chút thông tin hữu ích ở 
các bản tóm tắt này. Những gì gọi là sảng khoái 
từ việc tiếp cận sự dí dỏm, hài hước hoặc văn 
phong đặc sắc sẽ không có chỗ trong các bản 
tóm tắt sách. Kể cả những case study mà đôi 
khi là đa nghĩa, đầy lớp lang, cũng không có dịp 
xuất hiện trong các bản tóm tắt. Có những khi, 
đọc đi đọc lại một cuốn sách, thì cái phần người 
ta tìm lại để đọc chỉ nhõn có cái case study ấy. 
Đọc tóm tắt sách, là để lấy ý chính khi không 
muốn tự mình mất công thực hành đọc lướt 
có kiểm soát. 


Đọc sách thông minh 68 


Làm sao để đọc sâu 
và hiểu kĩ cuốn sách? 


Không giống như mục tiêu lấy thông tin khi 
đọc lướt. Để đọc được thật sâu, ta phải đọc kĩ, 
đọc lại, suy nghĩ và đối chiếu với bên ngoài. Chí 
ít là sau khi bạn đã đọc lướt có kiểm soát, bạn 
đọc lại một lần nữa thì thông tin thu được cũng 
đã khác, ngay cả khi bạn không áp dụng kĩ thuật 
nâng cao nào. Một sự lãng phí lớn của rất nhiều 
người đọc sách đọc xong một cuốn sách xong cất 
đi luôn không bao giờ sờ lên nữa. Mỗi lần đọc 
lại, một lần ngộ thêm. Phàm phải sách nào hay, 
và quan trọng, hãy đọc đi đọc lại. Đấy là bí quyết 
đơn giản để hiểu cho thật kĩ. 


Mortimer Adler hướng dẫn cách chúng ta đọc 
sâu thực sự cuốn sách bằng việc thực hành cấp 
độ đọc phân tích. Đọc phân tích là một cách 
đọc tích cực, bạn sẽ phải trả lời bốn câu hỏi cơ 
bản này sau khi đọc xong: 


s9 Đọc sách thông minh 


1.Tổng quan cuốn sách này nói về điều gì? 
2.Những gì được đề cập chỉ tiết và đề cập như 
thế nào? (Các ý tưởng chính là gì?) 

3.Cuốn sách có đúng không, đúng một phần 
hay toàn bộ? 

4.Ý nghĩa của cuốn sách này là gì? 


Ở cấp độ này, bạn cần phải khôi phục lại được 
cấu trúc của cuốn sách, lập luận của tác giả, nắm 
bắt được các chi tiết, và thực hiện “trao đổi” với 
tác giả để thực sự nắm bắt được cuốn sách ở mức 
độ sâu sắc hơn. 


Theo đó, bạn phải biết loại sách đang đọc là 
sách gì, tốt nhất là trước khi đọc cuốn đó. Đọc 
xong, bạn cần trình bày sự thống nhất của toàn 
bộ nội dung cuốn sách trong một câu đơn hoặc 
một đoạn văn ngắn. Trình bày những phần chính 
của cuốn, và cách sắp xếp các phần theo thứ tự 
thống nhất thành một chỉnh thể. Phát hiện ra 
những vấn đề của tác giả. Tìm các từ quan trọng 
và qua đó đi đến thống nhất thuật ngữ với tác 
giả. Đánh dấu những câu quan trọng nhất trong 
một cuốn sách và tìm ra các nhận định ẩn chứa 


Đọc sách thông minh 7O 


trong đó. Tìm ra các lập luận cơ bản trong một 
cuốn sách dựa trên mối liên hệ giữa các ý tưởng. 
Tìm ra các hướng giải quyết của tác giả. Bạn cần 
nói chắc chắn rằng “tôi hiểu” trước khi nói “tôi 
tán thành” hoặc “tôi phản đối” hay “tôi tạm thời 
chưa đưa ra nhận xét. Khi bạn phản đối, hãy 
phản đối một cách hợp lí. Tôn trọng sự khác 
nhau giữa kiến thức và quan điểm cá nhân bằng 
cách đưa ra những lí do giải thích cho đánh giá 
phê bình của bạn. 

Đây là cấp độ đòi hỏi sự chú ý đến chỉ tiết, do 
vậy sẽ tốn thời gian. Chỉ những cuốn sách thực 
sự quan trọng cho công việc hoặc cho sự tò mò 
của bạn thì mới cần đầu tư lớn như thế. 


Khi thực hành đọc sâu, bạn nên sử dụng các 
công cụ ghi chú thật hữu hiệu để lưu lại các chi 
tiết. Phần sau chúng ta sẽ trả lời câu hỏi “Làm 
sao để không quên nội dung của cuốn sách?” để 
tìm hiểu một số hướng dẫn ghi chú khi đọc sách 
để bạn có thể tổ chức thông tin một cách hợp 
lí, lưu trữ trong một kho thông tin cá nhân gọn 
gàng và sử dụng lâu dài về sau. 


71 Đọc sách thông minh 


Trong quá trình tương tác với cuốn sách, có 
thể bạn sẽ cần đặt ra những câu hỏi phản biện, 
hoặc liên kết với những kinh nghiệm mà bạn đã 
có sẵn trong người, hoặc liên hệ/đối chiếu với 
những nội dung từ các cuốn sách/bài báo khác. 
Hãy nêu rõ những chỗ đồng tình, chỗ phản đối, 
chỗ nghi vấn. Việc làm này kích hoạt quá trình 
phản tư (reflection) về nội dung của cuốn sách, 
giúp bạn củng cố hiểu biết của cuốn sách, và liên 
hệ với các thông tin khác, từ đó gia tăng hiểu 
biểu của cá nhân. Trong các lớp học về quản trị 
hiện đại dành cho các nhà quản lí (NeoManager. 
vn), tôi thường nhận thấy các nhà quản lí ghi 
nhận hoạt động đọc có phản tư thường là hoạt 
động giàu trải nghiệm, hỗ trợ rất nhiều cho việc 
tiếp thu kiến thức từ sách và mở rộng khả năng 
vận dụng vào thực tiễn. Nói như một anh bạn 
thân là một chủ doanh nghiệp cỡ vừa, đây là một 
hoạt động rất “ăn tiền”. Trong khung dưới đây là 
mẫu để bạn thực hiện thao tác phản tư này theo 
“quy trình: Nếu mới làm, hãy tuân thủ nó, khi 
làm nhiều quen tay thì bạn có thể biến báo đi 
cho linh hoạt. 


Đọc sách thông minh 72 


75 


Ghi chép về cuốn sách [... ] 

Những điểm chính yếu trong tài liệu (tập 
trung vào ý tưởng, khái niệm thay vì từng 
đữ liệu đơn lẻ) là gì? 

Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điễu 
øì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điểu gì 
cần phải làm gõ thêm hoặc phản biện? 
Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến 
bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước 
tới nay hay không? 

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về điễu gì sau khi đọc 
xong bài đọc này? Có điều gì bạn muốn tra- 
nh luận với tác giả không? Có điễu gì còn 
nghi vấn về tính đúng đắn hay hợp lí? 

Mô tả ít nhất một mối liên hệ giữa những gì 
bạn đọc được và những gì bên ngoài: 

Mô tả một ví dụ về trải nghiệm của bạn liên 
quan đến chủ đề vừa đọc: 


Đọc sách thông minh 


Gợi ý cuối cùng, khi đọc sách bạn có thể cần 
phải đối chiếu ý hiểu của mình so với người khác 
bằng cách xem xét các bản tóm tắt và đánh giá 
sách hoặc nói chuyện với người cùng đọc cuốn 
sách đó. Làm như vậy, bạn có thể tránh được 
những chỗ hiểu còn sai sót hoặc nông cạn. Đó 
cũng là cách củng cố lại những hiểu biết quan 
trọng nhất mà bạn rút ra được từ một cuốn sách 
quan trọng. Sẽ là lãng phí cơ hội nếu như đọc 
xong một cuốn thật hay, bạn lại hiểu sai hoặc 
hiểu nó ở mức bề mặt. 


Đọc sách thông minh 74 


Làm sao để không 
quên nội dung 
của sách? 


Não bộ của chúng ta không được thiết kế để 
lưu trữ một lượng lớn thông tin. Do khả năng 
ghi nhớ hữu hạn cho nên nếu ta không ghi chép 
lại ra giấy hoặc một phương tiện ghi chép điện 
tử thì thông tin sẽ sớm rời khỏi ta mà đi không 
trở lại. Do vậy để tránh mất các thông tin quan 
trọng, hãy lưu lại thông tin sử dụng các kỹ thuật 
ghi chú hiệu quả. Bạn có thể dùng sổ tay, các 
miếng giấy dán, giấy trắng hoặc các phần mềm 
ghi chú như Evernote, OneNote, Apple Notes, 
Word... để ghi lại các thông tin quan trọng của 
cuốn sách. 

Trong phần sau đây chúng ta sẽ điểm qua 3 
biện pháp đơn giản nhất dành cho người bình 
thường để sử dụng trong quá trình đọc sách. Thứ 
nhất là sử dụng phương pháp ghi chú Connell 


5 Đọc sách thông minh 


note, thứ hai là dùng sơ đồ tư duy (mindmap), 
cuối cùng là dùng miếng giấy dán. 


Ghi chú sử dụng Cornell note 


Nó được gọi là Cornell Note vì được ra đời tại 
trường đại học Cornell và được sử dụng phổ 
biến tại đây trước khi được các sinh viên khắp 
nơi trên thế giới sử dụng để học bài hoặc đọc 
sách. Đây là một trong những kĩ thuật đơn giản 
nhưng hiệu quả nhất hiện nay. 


Để thực hiện phương pháp này, bạn sẽ cần một 
khổ giấy đủ lớn, tương đương hoặc gần bằng khổ 
giấy A4. Cách làm như sau: 


Bước 1: Bạn chia dọc tờ giấy (có thể là một 
tờ giấy trong một cuốn sổ tay hoặc tờ giấy A4 ) 
thành 3 phần. Phần tiêu đề rất nhỏ chỉ đó để đi 
khoảng 2 dòng đến ba dòng là cùng. Bạn sẽ ghi 
chú ngày tháng đọc sách gì vào đó. Phần tóm tắt 
ở dưới chân tờ giấy có thể gồm 5 dòng. Phần còn 
lại ở giữa sẽ ghi các thông tin tin chính yếu. 


Đọc sách thông minh 76 


Ngày tháng năm, đọc sách gì 

Câu hỏi thắc 
mặc1 Diễn giải 1 
Keywords 
<cách nhau 3 
dòng, để đất còn Thông tin 2 
comment sau> 
<khoảng 1/3 trang, ko 
phải lề, đủ to để viết 

Sau khi đọc: 

Tóm tắt ý chính, ý nghĩa, suy nghĩ, thắc mắc 


Ảnh: “Phân lô” tờ giấy để chuẩn bị 
ghi chép kiểu Cornell Note. 

Bước 2: phần ở giữa chia làm ba cột, để dành 
cột đầu tiên để ghi chú các câu hỏi hoặc các 
từ khóa chính; phần bên phải rộng hơn chiếm 
khoảng 2/3 sẽ ghi các thông tin trả lời cho các 
câu hỏi hoặc những thông tin giải nghĩa chỉ tiết 
về các từ khóa hoặc khái niệm chính. Sau bước 
này, bạn có thể vừa đọc vừa ghi chú. 


Khi đọc sách, hãy bắt đầu với những câu hỏi 
hoặc tóm được một vài từ khóa khi bạn lướt qua 
mục lục, chỉ mục, các phần tiêu đề nổi bật của 
cuốn sách. Hãy ghi vào cột từ khóa ở bên trái. 


Mở j Đọc sách thông minh 


hilps.JBeulun hoplo org 


Khi bạn đọc đến đâu tìm được thông tin giải ng- 
hĩa cho câu hỏi đấy hoặc thông tin hữu ích, hãy 
ghi vào bên phải. Và cứ thế đọc tiếp cho đến hết 
cuốn sách. 


Sau khi đọc xong trả lời hết cả cuốn sách, 
bạn hãy đi vào phần Tóm tắt dưới chân tờ giấy 
một đoạn văn ngắn, thật xúc tích để tóm tắt lại 
những thu hoạch mà bạn đã thu được về một 
chương sách vừa đọc, hoặc thậm chí là cả cuốn 
sách vừa đọc. Bạn có thể tóm lại ý chính của nó 
là gì, suy nghĩ của bạn về về nội dung đó đó, 
hoặc để lại những nhận xét ngắn và thắc mắc 
của riêng mình. Cố gắng viết lại theo ý hiểu của 
mình. Đây là cách thực hiện đơn giản nhất đối 
với kĩ thuật ghi chép Cornell note. 

Ghi chú dùng mindmap 

Với phương pháp này bạn nên dùng tờ giấy khổ 
lớn (cỡ A4 hoặc gần bằng), và đặt nằm ngang 
để dễ viết. Tiện hơn cả, bạn nên sử dụng một 
phân mềm mindmap trên máy tính hoặc điện 


thoại có màn hình lớn. Các công cụ này giúp 


Đọc sách thông minh 


bạn ghi chép tiện lợi hơn nhiều so với viết trên 
giấy. Có thể kể đến các phần mềm như iMind- 
Map, xMind, MindManager... 


Bắt đầu ghi chú, bạn đặt tại trung tâm sơ đồ là 
tên cuốn sách. Khi đọc, với mỗi câu hỏi được đặt 
ra hoặc khái niệm chính bạn đã nắm được, hãy 
rẽ một nhánh. Khi đọc đến phần tương ứng, bạn 
ghi các câu trả lời cho câu hỏi, hoặc các thông tin 
chỉ tiết. Ở giai đoạn đọc sâu hơn, bạn hoàn toàn 
có thể tìm kiếm thêm các chỉ tiết và bổ sung cho 
từng nhánh. Như trong hình minh họa, người 
đọc tổ chức ghi chú thông tin theo từng chương 
của cuốn sách. 


Ảnh: Một bản ghi chú về cuốn “Classic Drucker” sử dụng mindmap 


79 Đọc sách thông minh 


Sau khi đọc xong cuốn sách, bạn có thể liên 
kết lại các ý tưởng chính ảnh viết thêm các nhận 
xét của riêng mình, hoặc móc nối với các nguồn 
thông tin khác. Nhờ đó bạn có thể tổ chức được 
thông tin thu được từ cuốn sách dưới một phiên 
bản sơ đồ tư duy của riêng mình. Bạn hoàn toàn 
có thể trang trí cho vừa mắt, gọn gàng hơn, đẹp 
hơn hoặc thu gom các chủ đề giống nhau sao 
cho chúng logic hơn. Sau này khi bạn nhìn lại 
bản đồ sẽ dễ nắm bắt được thông tin, dễ dàng 
sử dụng lại thông tin từ cuốn sách vào các mục 
đích khác nhau. 


Ghỉ chép bằng miếng giấy dán 


Giấy dán (sticky notes) là một công cụ vạn 
năng. Bạn có thể tận dụng nó khi đọc sách với 
hai công dụng: Đánh dấu trang và ghi chú. Nếu 
bạn là người không thích ghi chú thẳng vào sách 
thì có thể sử dụng giấy dán mỗi khi đọc đến một 
mẩu thông tin quan trọng. Hoặc dùng nó để 
đánh dấu các trang quan trọng của cuốn sách. 
Khi bạn không muốn mất mạch đọc thật nhanh 
cuốn sách thì cách này có thể hiệu quả. 


Đọc sách thông minh 80 


Ảnh: Dùng sticky notes để ghỉ chú 


Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cuốn sách, bạn 
nên chép lại các thông tin đó vào một cuốn sổ, 
hoặc một file word, hoặc một hệ thông tin cá 
nhân của riêng mình để truy xuất về sau. 


Ghi chú nhanh khi đọc sách điện tử 
Khi đọc sách điện tử, bạn hãy tích cực sử dụng 
các công cụ sẵn có trên phần mềm đọc sách như 


81 Đọc sách thông minh 


'lps:/ielun heploorg 


đánh dấu trang (Bookmark), bôi đậm (high- 
light) hoặc thêm ghi chú (note). Phần mềm sẽ 
giúp bạn lưu trữ những điểm quan trọng này lại. 


Ảnh: Đánh dấu hoặc ghi chú nội dung đáng chú ý, trên Kindle. 


Đọc sách thông minh 82 


Kết thúc việc đọc, bạn có thể trích dữ liệu ra và 
lưu trữ độc lập ở bên ngoài phần mềm này. Phần 
mềm Kindle có sẵn tính năng này. Trong trường 
hợp không có tính năng đó, bạn sẽ phải chịu khó 
gõ lại hoặc copy-dán các thông tin đã đánh dấu. 


Ảnh: Chức năng trích xuất các thông tin đã đánh dấu của Kindle 


Tóm lại, dù bạn có được hỗ trợ tính năng nào, 
thì thông tin quan trọng từ một cuốn sách vẫn 
nên được lưu trữ độc lập. Đây chính là bộ nhớ 
mở rộng bên ngoài não bộ của bạn. Nó sẽ giúp 
bạn trong việc học tập và tái sử dụng thông tin 
này cho các hoạt động về sau. Việc tổ chức những 
thông tin không thuộc phạm vi của cuốn sách 


85 Đọc sách thông minh 


® Đọc Từ Tốt đến vĩ đại - Evernote - n x 
|ÍBE&« và li cảm BẰ BƠ 


'Đọc Từ Tốt đến vĩ đại Ân Shéc + @ 


EBoelStepv b Ad¿ug mintesgox Á. 


Thhema. 


'Đọc Từ Tốt đến vĩ đại 


Tuyên ngôn: Tốt là kẻ thù của vĩ đại. 


Các cõng ty có th tạo nên bước nhảy vọt tử tầm thường trở thành vĩ đại bằng cách theo đuổi ý tưởng chiến lược đơn 
giản với người lãnh đạo và nhân sự phủ hợp trong một mỗi trường kỷ luật nghiêm ngặt 


1. Tìm ra một *ÿ tưởng con nhím” đơn giản sẽ cho ta một lộ trình rõ rằng 


2. Thành công đến tử những tắc động nhỏ gia tăng đăn theo đúng hưởng. 
3. Công nghệ mới chỉ nến được coi là bàn đạp hướng đến mục tiệu, chứ không phải là mục tiêu. 


Ảnh: Lưu thông tin quan trọng sau đọc sách bằng Evernote 


4. Được việc: Bí kíp làm nhân viên bình thường, Dương Trọng Tấn, 2019, NXB Thế giới. 


Đọc sách thông minh 


mỏng này, bạn có thể tham khảo cuốn “Được 
việc”, ở đó tôi đã bàn khá kĩ lưỡng. 


84 


'lps:/elun heploerg 


Như vậy, để trả lời cho câu hỏi làm sao để 
không quên thông tin của cuốn sách đã được 
gợi mở hai ý: đó là đọc kĩ lại để nhớ hơn; và, 
ghi chú lại. Ý tưởng tiếp theo là hãy ôn lại thông 
tin đã đọc hoặc sử dụng đi sử dụng lại thông 
tin đó. Bằng cách ghi lại một bài blog cảm nhận 
về cuốn sách, viết một bản tóm tắt, viết một bài 
giới thiệu sách, làm một bài thuyết trình, hoặc 
thử áp dụng ý tưởng trong sách, bạn sẽ có cơ hội 
để củng cố trí nhớ của mình. 


85 Đọc sách thông minh 


Làm sao để việc đọc 
hữu ích hơn? 


Để sách trở nên hữu ích hơn, thì phải mang 
nội dung của nó đến với đời sống. Dưới đây là 
một danh sách khá dài nhưng rất không đây đủ 
gồm các gợi ý để bạn thực hiện được điều này. 

Kể cho người khác nghe 10 điều thú vị mà bạn 
vừa nhận được từ cuốn sách. 

Chia sẻ trên Facebook về cảm nhận đối với 
cuốn sách. 

Viết một bài nhận xét trên Goodreads hoặc 
thậm chí viết một bài điểm sách đàng hoàng gửi 
tờ báo hoặc một blogger mà bạn biết để đề nghị 
họ đăng lên. 

Làm một buổi thuyết trình, hoặc một seminar 
cho đồng nghiệp nghe. 

Hãy biến kiến thức trong sách thành tiền, giải 
pháp, hoặc ý tưởng để triển khai dự án mới. 


Đọc sách thông minh 


Hãy tích cực vận dụng thí điểm một điều 
trong cuốn sách vào công việc hiện tại của 
mình, hoặc người thân. Nhưng hết sức lưu ý 
khi thực nghiệm. Bạn cần đảm bảo hiểu thật kĩ, 
rồi lập kế hoạch, triển khai thực nghiệm, sau 
đó quan sát và rút ra kinh nghiệm. Nếu cần 
thì phải lặp lại các thử nghiệm đó trước khi 
vận dụng tri thức từ sách vở vào diện rộng. Tôi 
được chứng kiến nhiều nhà quản lí rất hăng hái 
đã áp dụng kiến thức từ sách vở trong khi chưa 
chuẩn bị kĩ, dẫn đến không những thử nghiệm 
không đạt được kết quả, mà chính bản thân tri 
thức từ cuốn sách cũng bị bỏ đi luôn. 

Và những cách khác nữa, miễn là khiến chữ 
nghĩa trong sách “bay ra” đời thực. 


87 Đọc sách thông minh 


Phần mở rộng của 
cuốn sách 


Cảm ơn bạn đã đọc đến trang cuối. Cuốn sách 
này được viết thật cô đọng để giúp bạn đỡ mất 
thì giờ khi đọc nó. Nhưng nếu bạn muốn đọc 
thêm thông tin về việc đọc sách, hoặc trao đổi 
thêm với tác giả, thì hãy viếng thăm trang web 
dưới đây. Tại đó tôi sẽ cập nhật thêm: 

s Những bài viết cập nhật 

» Giới thiệu sách hay theo lĩnh vực 

« Tài liệu phụ trợ 

Hãy scan QR code dưới đây, hoặc theo đường 
dẫn ở bên dưới. 


https://duongtrongtan.com/docsachthongminh/ 


Đọc sách thông minh 88 


'psifielunhheploarg 


B@@KST@P 


@ facebook.com/Wworksharemeet/ 


@® bookstop.vn/ 


hilps.iBeulun hoglo org 


